MƯỜI HAI CỬA VÀO ĐẠO 


Sách này chỉ kính biếu, không bán! Quý phật tử hay bạn đọc có nhu cầu thỉnh sách, vui long liên 
hệ Ban kinh sách của Tu Viện Chơn Như: 


ĐT: (066) 389.2911 (Tu Viện Chơn Như) 
098.809.4445 (Hà Nội) 
Web: http://chonnhu.net 
(Các thông tin đính chính có trên trang Web này) 


Email: chonnhu2@gmail.com 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


MƯỜI HAI 
CỬA VÀO ĐẠO 


NHÀ XUẤT BẢN HÒNG ĐỨC 
PL: 2556 — DL: 2012 


~Ỳ K—= ` ° 7 * Ầ 
} l %. ời nói đâu 


đNgƯẾ 


Ð ạo Phát đã xác định rõ ràng, phàm làm một vị thây dạy người tu hành là tự thân 
mình phải tu hành chứng đạo. Chứng đạo của Phật giáo không có gì khó khăn, chỉ có tâm 
mình Vô Lậu, nêu tâm chưa Vô Lậu thì không nên dạy người tu tập, nhất là những vị tháy 
Thuyết Giảng (giảng sư). 


Căn cứ vào 12 cửa vào đạo Đức Phật còn dạy tiếp: “Nếu một vị thây không thông suốt 
12 cửa vào đạo thì không xứng đáng làm thây Thuyết Giảng”. Như vậy, 12 cửa vào đạo rất 
quan trọng nên Đức Phật mới dạy như vậy. Chúng ta hãy lắng nghe Đức Phát giải thích của 
12 cửa vào đạo: “Muốn làm một giảng sư phải Tì huyết Pháp về sự yêm ly, ly tham, đoạn diệt, 
sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc, thức, hành, vô mình, như vậy là đủ để làm một 
giảng sư Thuyết Pháp ”. 


Một người tu theo Phật giáo muốn tu tập tâm Vô Lậu mà không thông suốt 12 cửa vào 
đạo thì không thể nào tu hành tâm Vô Lậu được. Vì thế Đức Phật dạy: “Nếu TÌ Ð kheo Thực 
Hành về sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt, sanh, hữu... vô mình, như vậy là đủ để được goi là Tỳ 
kheo Thực Hành ””. 


Một người nào tu theo Phật giáo muốn tu tập tâm Giải Thoát mà không phá 12 cửa vào 
đạo thì không thể tu hành tâm Giải Thoát được. Theo như lời Đức Phật dạy: “Nếu Tỳ kheo 
Giải Thoát không có chấp thủ mọi yếm ly, ly tham, đoạn diệt, sanh, hữu, thủ... vô mình, như 
vậy đủ được gọi là Tỳ kheo đã được Niết Bàn ngay trong đời sống hiện tại”. (38 Tương 
Ung tập 2) 


Những lời dạy trên đây của Đức Phật rất quan trọng trong việc tu hành. Vĩ dụ, chúng ta 
học Giới luật đức hạnh nhăm triên khai Trì kiên giải thoát, tức là đập phả cửa Vô Minh, xông 
vào cửa Minh. 


Như vậy chúng ta ai cũng biết, từ bỏ cửa Vô Minh tức là chúng ta xông vào mở toang 
cửa Minh bằng trì kiến giải thoát, đập phá đẩy lui các chướng ngại pháp. Nếu chúng ta không 
rõ 12 cửa vào đạo thì chúng ta không biết mình phải xông vào cửa nào để đập phá vỡ 12 cửa 
nhân duyên. Mười hai cửa nhân duyên là một trận đồ Ti hập Nhị Môn Đồ Trận. Ti hập Nhị Môn 
Đồ Trận là một trận đô rất là rồi rắm. Tuy 12 cửa nhân duyên nhưng khi nó chịu đi vào hoạt 
động thì thiên biến vạn hóa nhân duyên, nên cứ duyên này có thì có duyên khác, trùng trùng 
duyên khởi vô cùng vô tận. 

Cho nên, hằng phúi giây 12 nhân duyên đang tập hợp theo duyên tan hay hợp trùng trùng 


duyên khởi, diệt. Vì thể, những khô đau của con người cũng liên tục không bao giờ dứt trong 
vô số kiếp. 


Bởi vậy, người tu theo Phật giáo cân phải thông suốt 12 cửa vào đạo thì sự tu hành mới 
mong chứng đạo, vì có thông suốt mới biết mình đang xông vào cửa nào đê phá Tháp Nhị Môn 
Đồ Trận. 


Trong đồ trận có I2 cửa vào đạo, vậy một người muốn xông vào phả tan trận đồ I2 cửa 
nhân duyên thì phải biết xông vào cứa nào mới phá được và cửa nào không thê phá được. 
Trong I2 cửa nhân duyên có bón cửa vào phá được: 


]I-_ Cửa Vô Minh 

2-_ Cửa Lục Nhập 

3-_ Cửa Thọ 

4-_ Cửa Sinh 

-_ Vào cửa Vô Minh thì phải học giới luật đức hạnh, lý nhân quả, Lý các pháp vô thường, 
đó là triên khai Trì Kiên Giải Thoái. 

- Vào cửa Lục Nhập thì phải phòng hộ sáu căn, sống Độc Cư. 

-_ Vào cửa Thọ thì phải tu tập Định Niệm Hơi Thở, tu tập T9 đề mục. 


-_ Vào cửa Sinh thì phải xuất gia, buông xả hết, chỉ còn sống ba y một bát, Thiếu Dục 
Trị Túc. 


Khi tu tập, chúng ta nên lưu ý 12 cửa nhân duyên này, lúc xông vào cửa này xong thì lại 
tấn công vào cửa khác, nhiều khi phải tấn công luôn cả bốn cửa cùng một lượt. 


Đáy là những điều cân hiểu rõ về 12 cửa nhân duyên, để khi tu tập biết rõ đang phá vỡ 
12 cứa nhân duyên đê chúng không còn tập khởi mọi sự đau khô. 


Đến đây chúng tôi cảm thấy tạm đủ, để quý vị hiểu biết tu tập 12 cửa nhân duyên mà 
không sai đường lạc lôi. Chúc quý vị tu tập thành công tôt đẹp. 


Kính ghi, 
Trưởng lão Thích Thông Lạc 


` ị 


/““ THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN 


Mụúán hiểu rõ 12 nhân duyên, bắt đầu chúng ta tìm hiểu nguyên nhân nào sinh ra ưu 
bi, sầu khổ, bệnh tử của con người. Ở đây nói nguyên nhân tức là nói duyên nào sinh ra sự đau 
khổ của con người. Con người đau khổ không phải tự nhiên mà có đau khô. 


Cho nên, đức Phật đã thấy rõ điều này, nên Ngài mới dạy cho chúng ta bài pháp 12 nhân 
duyên để chúng ta hiểu cuộc đời này không có cái gì xảy ra mà tự nhiên. Mọi sự xảy ra đều có 
duyên cả. Hễ có duyên này đến thì trước đó phải có một duyên khác. Ví dụ: Hiện giờ thân 
đang bệnh khổ thì chúng ta biết ngay trước khi bệnh khổ là do chúng ta có đời sống nhà cửa, 
của cải, tải sản, ăn uống và chung sống với mọi người. Như vậy là do duyên SINH mà có ƯU 
BI SÂU KHỎ và BỆNH CHÉT. 


Muốn hiểu rõ điều này chúng ta hãy lắng nghe đức Phật trả lời những câu hỏi của tu sĩ 
ngoại đạo KASSAPA, 


*Kassapa hỏi: 

-_ Thưa Tôn giả Gotama, có phải khổ do tự mình làm ra không? 

Đức Phật trả lời: 

-_ Không phải vậy. 

-_ Thưa Tôn giả Gotama, có phải khổ do người khác làm ra không? 

Đức Phật trả lời: 

-_ Không phải vậy. 

-_ Thưa Tôn giả Gotama, có phải khổ do mình, do người khác làm ra không? 
Đức Phật trả lòi: 

-_ Không phải vậy. 

-_ Thưa Tôn giả Gotama, có phải khổ do tự nhiên sinh ra không? 

Đức Phật trả lời: 

-_ Không phải vậy. 

-_ Thưa Tôn giả Gotama, có phải khổ không có không? 

Đức Phật trả lời: 

-_ Không phải khổ không có, khổ có, Kasapa ạ! 

-_ Như vậy, Tôn giả Gotama không biết, không thấy khổ. 

Đức Phật trả lời: 

-_ Không phải ta không biết khổ, không thấy khổ, Ta biết khổ, Ta thấy khổ”. 


(42 Tương Ung tập 2) 

Thông thường ai cũng hiểu rằng: Người ta đau khô là do tự mình làm cho mình đau khô 
hoặc do người khác. Thê mà ở đây đức Phật không châp nhận KHÔ do mình do người khác 
làm. Vậy khô này do cái gì làm ra đây? 

Chúng ta hãy bình tĩnh lắng nghe, đức Phật sẽ lần lượt chỉ dạy tường tận một thế giới 
quan tập khởi KHÔ của loài người. Nêu không học Phật thì không thê nào chúng ta biệt. Nhờ 
có giáo lý đức Phật nên chúng ta mới hiêu khô từ đâu mà có, không phải do chúng ta hay do 
người khác làm khổ. Vậy khổ do đầu mà có, chúng ta hãy kiên nhãn chờ đợi rồi lần lượt sẽ 
hiểu những gì đức Phật dạy, rất rõ ràng và cụ thê. 


se 


Ti onG KIÊN VÀ ĐOẠN KIÊN 


Ku Kassapa hỏi bất cứ chỗ nào về ““KHÔ”, thì đức Phật cũng phủ nhận: “Không phải 
vậy”. Vậy như thê nào đây? 

Nên Kassapa không thể chờ lâu hơn nữa, liền hỏi Phật: 

“ Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy nói cho con hiểu về KHÔ. 

-_ Này Kassapa, một người tự làm Khổ mình là “Thường Kiến” 


-_ Này Kassapa, một người làm Khổ người khác là “Đoạn Kiến ”. Và tất cả những câu 
hỏi của ngươi đều là THƯỜNG KIÊN và ĐOẠN KIÊN”. (42 Tương Ung tập 2) 


Thông thường ai cũng hiểu khổ do mình làm ra hay người khác làm, thế mà ở đây đức 
Phật phá vỡ kiên châp thường kiên và đoạn kiên này, vì những kiên châp này sal, không đúng. 
Ngoài kiên châp đoạn kiên và thường kiên khô thì còn có cái hiêu biệt khô nào khác hơn. 


Đoạn kinh trên đây đã xác định cho chúng ta thấy, sự hiểu biết của con người thường bị 
rơi vào vào hai CỰC ĐOAN: Thường kiến và đoạn kiến. THƯỜNG KIÉN là bị dính mắc vào 
chấp có; ĐOẠN KIỀN thường bị dính mắc vào chấp không. 

Vì vậy trên đời này, nếu cái này có thì cái này không thể không, nếu cái kia không thì 
không thể cái kia có. Cho nên không có một vật nào vừa có, vừa không được. Có là có, mà 
không là không. Đó là cái hiểu biết thông thường của con người, cái hiểu biết của họ không 
vượt ra khỏi hai cực đoan này. Vì cái hiểu biết như vậy, nên con người phải chịu khô muôn 
đời, muôn kiếp. Thật đáng thương! 


Sự giải thoát của Phật cũng lây từ sự hiệu biệt của con người. Từ xưa đên nay, vì sự 
truyền thừa sự hiêu biệt sông trong ái dục, nên sự hiệu biệt ây toàn là đau khô. Khi đạo Phật 


ra đời, đức Phật dạy chúng ta hiểu biết lìa xa tâm ái dục. Lìa xa tâm ái dục là lìa xa hai cực 
đoan thường kiến (CÓ), và đoạn kiến (KHÔNG). Vì vậy, sự hiểu biết này hoàn toàn đi đến giải 
thoát. 

Bởi vậy, sự hiểu biết của con người rất quan trọng, do sự hiểu biết mà đời đời, kiếp kiếp 
phải chịu trong đau khổ. Cái hiểu biết của loài người hiện nay là cái hiểu biết theo truyền thông 
từ ngàn xưa, do thủy tổ của loài người để lại chỉ biết hiểu như vậy. Mãi đến khi đức Phật ra 
đời, Ngài tu hành chứng quả Vô Lậu, thấy biết vạn pháp trên thế gian này như thật, nên Ngài 
dõng dạc tuyên bố: “Còn có cái hiểu biết khác, cái hiểu biết không nằm trong hai cực 
đoan CÓ và KHÔNG, cái hiểu biết vượt ra ngoài vòng khổ đau. Đó là cái hiểu biết THẬP 
NHỊ NHÂN DUYÊ 


Như chúng ta đã biết, tất cả những câu hỏi của Kassapa đều nằm trong hai cực đoan “có 
và không”. Vì thế đức Phật trả lời: “Không phải vậy”. Đó là đức Phật trả lời đúng, vì con 
người điên đảo nên không thấy 12 nhân duyên tập khởi khổ, mà cho rằng: “1⁄ÌNH TỰ LÀM VÀ 
NGƯỜI KHÁC LÀM KHÔ". 


se 


` 


T> 


Z“ „` DUYÊN VÔ MINH SINH 


Che tôi xin lập lại câu trên, khi nghe đức Phật trả lời không phải vậy. Lúc bấy giờ 
ngoại đạo Kassapa lây làm ngạc nhiên nên mới thỉnh cầu đức Phật chỉ dạy, đức Phật bảo: “Từ 
bỏ hai cực đoan ây, Như Lai thuyết pháp theo con đường TRUNG ĐẠO”. (42 Tương Ủng tập 
2) 


Vậy con đường trung đạo như thế nào? 


Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật giảng dạy, để tri kiến chúng ta có sự hiệu biết không 
còn bị rơi vào hai cực đoan có và không. Chính nhờ sự hiệu biệt mới mẻ này có thê giúp chúng 
ta thoát mọi sự khô đau. Vậy quý vị cùng chúng tôi hãy chú ý lời đức Phật dạy: 


" Này Kassapa, con đường TRUNG ĐẠO là con đường vượt ra khỏi hai cực đoan, ôm 
L4 L4 Ỹ : L4 


Từ duyên VÔ MINH khởi nên duyên HÀNH khởi. 

Từ duyên HÀNH khởi nên duyên THÚC khởi. 

Từ duyên THÚC khởi nên duyên DANH SẮC khởi. 

Từ duyên DANH SÁC khởi nên duyên LỤC NHẬP khởi. 
Từ duyên LỤC NHẬP khởi nên duyên XÚC khởi. 


Từ duyên XÚC khởi nên duyên THỌ khởi. 

Từ duyên THỌ khởi nên duyên ÁI khởi. 

Từ duyên ÁI khởi nên duyên HỮU khởi. 

Từ duyên HỮU khởi nên duyên THỦ khởi. 

Từ duyên THỦ khởi nên duyên SINH khởi. 

Từ duyên SINH khởi nên duyên UU BI, SÂU KHÔ, BỆNH TỦ khởi. 

Từ duyên UU BI, SÂU KHÔ, BỆNH TỦ khởi nên duyên VÔ MINH khởi. 

Như vậy là toàn bộ khổ uẫn này theo 12 duyên tập khỏi...” (42 Tương Ung tập 2) 


Do từ duyên VÔ MINH mà 12 nhân duyên này mới tập khởi được. Và vì vậy SINH, GIÀ, 
BỆNH, CHET mới có. Chính sinh, già, bệnh, chêt là nguôn gôc do duyên vô minh, chứ không 
phải tự mình hoặc người khác làm ra sinh, già, bệnh, chêt. Bây giờ quý vị đã hiêu rõ chưa? 


Có hiểu như vậy mới biết nguyên nhân qui luật nhân quả theo 12 nhân duyên này mà qui 
định phước hay tội của loài người, không sai một hào li nào cả. Vì vậy nhân nảo quả nấy, làm 
ác thì phải chịu khổ đau chứ không có mình và người khác làm khổ, mà chính nhân quả. Vì 
con người không thông hiểu nhân quả, xem thường nhân quả nên làm theo sự ham muốn (ái 
dục), vì thế tạo ra biết bao nhiêu là ác pháp. Do tạo ra nhiều ác pháp nên phải gánh chịu sự khổ 
đau, nhưng lại không hiểu nên đồ thừa người này người khác làm khổ mình, hay hoặc than trời 
trách đất sao không ban cho mình một cuộc sống bình an. 

Cho nên, mọi sự đau khổ của đời người chỉ vì con người VÔ MINH mà tạo ra sự đau khổ 
đó. 

Muốn cho thoát khổ con người phải diệt sạch vô minh. Vậy diệt sạch vô minh bằng cách 
nào? 


Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy: “Duyên vô minh diệt” 


se 


T DUYÊN VÔ MINH DIỆT 
ẢN- 


Muáa sinh, già, bệnh, chết chấm dứt thì phải đoạn diệt hoàn toàn vô minh. Muốn đoạn 
diệt vô minh chúng ta phải diệt cái gì trước. Vậy chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy: 
“Từ VÔ MINH diệt các HÀNH diệt. 


Từ HÀNH diệt nên THÚC diệt. 

Từ THÚC diệt DANH SÁC diệt. 

Từ DANH SÁC diệt LỤC NHẬP diệt. 

Từ LỤC NHẬP diệt XÚC diệt. 

Từ XÚC diệt THỌ diệt. 

Từ THỌ diệt ÁI diệt. 

Từ ÁI diệt HỮU diệt. 

Từ HỮU diệt THỦ diệt. 

Từ THỦ diệt SINH diệt. 

Từ SINH diệt UU BI, SÂU KHÔ, BỆNH TỬ diệt. 
Từ UU BI, SÂU KHÔ, BỆNH TỦ diệt VÔ MINH diệt. 


Như vậy toàn bộ khổ uấẫn 12 nhân duyên này đoạn diệt. Thì tất cả các khổ của con 
người đều bị diệt”. (42 Tương Ung tập 2) 


Theo như lời đức Phật dạy ở trên, người không hiểu 12 nhân duyên là người không sáng 
suốt (người mù mò) nên luôn luôn bị VÔ MINH che đậy, từ đó mới bị THAM ÁI trói buộc. Vì 
thế, thân tâm luôn luôn chạy theo 12 nhân duyên sinh khởi, chịu mọi khổ đau sinh, già, bệnh, 
chết. Và chính không đoạn diệt 12 nhân duyên, nên khi thân hoại mạng chung phải tiếp tục tái 
sinh luân hồi và chịu muôn vàn sự khô đau không bao giờ đứt. Trong Kinh Tương Ưng đức 
Phật dạy: “Wày các thầy Tỳ kheo, các thây bị VÔ MINH che đậy nên mới bị THAM ÁI hệ 
phược, thân này của người ngu được sanh khởi. Vô mình ấy, người ngu không đoạn tận. 
Tham ái ấy, người ngu không tận trừ. Vì sao? 


Này các Tỳ kheo, người ngu sống Phạm hạnh không phải vì chân chính đoạn trừ khổ 
đau. Do vậy người ngu, khi thân hoại mạng chung, đi đến một thân khác. Do ải đến một 
thân khác, người äy không thoát khỏi sanh, già, bịnh, chết, sâu, bị, khổ, ưu, não, Ta Hói 
rằng: “Người ñây không thoát khỏi đau khổ” ”. (50 Tương Ung tập 2) 


Một người hiền trí thông suốt 12 nhân duyên, nên họ biết 12 nhân duyên này đều là một 
chuỗi vòng tròn không có lỗi thoát ra, chỉ có đoạn trừ VÔ MINH, nhưng khi đoạn trừ vô minh 
nên tâm trí sáng suốt vô cùng, nhờ tâm trí sáng suốt nên họ chấp nhận sống đời sống phạm 
hạnh để tận trừ 12 nhân duyên, nên mới thoát ra khỏi sinh, già, bệnh, chết, ưu bi, sầu khô... 


Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy: “Và này các Tỳ kheo, bị vô mình che đậy, nên 
mi bị tham ái hệ  phược, thân người hiền trí được sinh khởi. VÔ MINH ấy, người Hiền trí 
đoạn tận. THAM ÁI ấy, người hiền trí tận trừ. Mì sao? 


Này các Tỳ kheo, người hiền trí sống Phạm hạnh, vì chân chánh đoạn trừ khổ đau. 
Do vậy người hiền trí, khi thân hoại mạng chung, không đi đến một thân khác (tái sinh). 
Do không đi tái sinh, vị ấy thoát khỏi sinh, già, bệnh, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói 
rằng: “Vị ấy thoát khỏi đau khổ” ”. (50 Tương Ung tập 2) 


se 


DIỆT DUYÊN VÔ MINH 


TNhững lời dạy của đức Phật trên đây là chỉ thẳng cho chúng ta hiểu biết 12 nhân duyên 
theo lý duyên khởi, bắt đầu từ vô minh. Do VÔ MINH mà HÀNH khởi, do HÀNH khởi 
mà THỨC khởi... và như vậy tât cả 12 duyên khởi đây đủ. Mười hai duyên khởi đây đủ tức là 
khô tập khởi. Do đó, muôn đoạn trừ khô đau thì phải đoạn trừ vô minh. Muôn đoạn trừ VÔ 
MINH thì phải triên khai tri kiên. Vậy triên khai tri kiên băng cách nào? 

Phải học GIỚI LUẬT ĐỨC HẠNH và NHÂN QUẢ, nhờ học giới luật đức hạnh và nhân quả 
thông suôt nên vô minh bị đoạn trừ. Nhưng trong 12 nhân duyên dạy diệt VÔ MINH băng ngưng 
các HÀNH. Hành diệt thì vô minh diệt. Vậy diệt các hành như thê nào? Diệt các hành là chúng 
ta phải giữ gìn tâm BÁT ĐỘNG. Giữ gìn tâm bât động băng pháp NHƯ LÝ TÁC Ý. 

Bây giờ quý vị đã rõ diệt vô minh. 

Trên đây là lý duyên khởi vô minh, khi vô minh diệt thì 12 nhân duyên đều bị diệt. Mười 
hai nhân duyên diệt thì khô đau diệt. 

GIỚI LUẬT ĐỨC HẠNH gồm có: 

1- Năm giới (NGŨ GIỚI) căn bản của người cư sĩ. 

2- Mười giới sa di (THẬP GIỚI SA DI) của người xuất gia. 

3- Hai trăm năm mươi giới Tỳ kheo tăng (250 GIỚI TY KHEO TĂNG) của tu sĩ nam. 

4-_ Ba trăm bốn mươi tám giới Tỳ kheo ni (348 GIỚI TỲ KHEO NỊ) của tu sĩ nữ. 

Khi muốn diệt trừ vô minh thì phải thông suốt những oai nghĩ giới luật đức hạnh trên 
đây. Cho nên đức Phật dạy: “Những gì thông suốt cần thông suốt”. Điều mà đức Phật dạy ở 
đây cần thông suốt là thông suốt giới luật đức hạnh. 

Muốn diệt 12 nhân duyên tập khởi này thì bắt đầu phải diệt duyên vô minh. Diệt trừ 
duyên vô minh thì chỉ có học tập giới luật đức hạnh như trên đã nói. 

Học tập giới luật đức hạnh xong thì VÔ MINH tự diệt trừ. Vô minh tự diệt trừ đó là triển 
khai sự hiêu biệt của đạo Phật, nhât là vê nhân quả. Có thông suôt nhân quả thì vô minh đã 
diệt. Chúng ta cũng nên nhớ khi thông suôt nhân quả thì các hành ác bị diệt. Cho nên không ai 
hiêu NHÂN QUÁ mà còn HÀNH ÁC, có đúng như vậy không quý vị? 

Cho nên, đức Phật dạy: “H⁄Ả4NH DIỆT THÌ VÔ MINH DIỆT”. Người mà các hành ác diệt 
là người thông suôt giới luật đức hạnh. 

Chúng ta là những người tu hành đang tìm cầu sự giải thoát thì nên nhớ những lời dạy 
này. Đó là giới luật đức hạnh trong pháp tu hành của Phật giáo, từ thâp đên cao phải theo sự 
phân chia pháp môn tu tập từ thâp đên cao mà đức Phật đã tuyên bô: “GIỚI, ĐINH, TUỆ”. 


Căn cứ vào giới, định, tuệ chúng ta tu tập không còn sợ sai đường lạc lối, vì đó là ba cấp 
tu học của Phật giáo không ai dám sửa theo kiên giải của mình được. Mong răng quý vị nên 
căn cứ vào chô này mà tu tập đên nơi đên chôn đê làm sáng tỏ Phật giáo trong 12 nhân duyên. 


se 


KP YỶY 
à / Mà DUYÊN LỤC NHẬP 


li nhập là sáu cửa ra vào của thân và sáu trần. Sáu cửa ra vào của thân là: mắt, tai, 
mũi, miệng, thân, ý và sáu trần là: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Vì thế, muốn diệt duyên 
lục nhập thì phải biết cách phòng hộ MÁT, TAI, MŨI, MIỆNG, THÂN, Ý và ngăn chặn sáu 
trần: SÁC, THINH, HƯƠNG, VỊ, XÚC, PHÁP. 


Muốn giữ gìn sáu căn, sáu trần thì trước tiên phải phòng hộ và sau đó mới ngăn chặn. 
Phòng hộ thì có HẠNH ĐỘC CƯ là đệ nhât pháp, còn ngăn chặn thì có pháp NHƯ LÝ TÁC Ý. 


Nhờ hai phương pháp này thì duyên LỤC NHẬP bị diệt. 
“Từ duyên LỤC NHẬP diệt thì duyên XÚC diệt. 

Từ duyên XÚC diệt thì duyên THỌ diệt. 

Từ duyên THO diệt thì duyên ÁI diệt. 

Từ duyên ÁI diệt thì duyên HỮU diệt. 

Từ duyên HỮU diệt thì duyên THỦ diệt. 

Từ duyên THỦ diệt thì duyên SINH diệt. 

Từ duyên SINH diệt thì duyên GLÀ, BỆNH, CHÉT diệt. 
Từ duyên GLÀ, BỆNH, CHÉT diệt thì duyên VÔ MINH diệt. 
Từ duyên VÔ MINH diệt thì duyên HÀNH diệt. 

Từ duyên HÀNH diệt thì duyên THÚC diệt. 

Từ duyên THÚC diệt thì duyên DANH SÁC diệt. 

Từ duyên DANH SÁC diệt thì duyên LỤC NHẬP diệt. ” 


Trên đây là bắt đầu diệt duyên lục nhập. Duyên lục nhập diệt thì tất cả 11 nhân duyên 
khác đều bị diệt theo, và như vậy một thế giới đau khổ bị diệt, loài người thoát khô. Cho 
nên, loài người muốn thoát khổ thì phải vào cửa lục nhập. Chính vào cửa lục nhập là mới phá 
tan mọi sự khô đau của con nĐƯỜI. 


Muốn diệt duyên LỤC NHẬP thì phải diệt duyên XÚC, nhưng duyên xúc diệt bằng cách 
nào? 

Bằng cách phòng hộ sáu căn. Vậy phòng hộ sáu căn như thế nào? Trước tiên là chúng ta 
tìm cách tránh sáu trân băng phương pháp sông ĐỘC CƯ một mình. 

Thầy thường hay kêu gọi quý vị tu hành nên sống độc cư, kế tiếp quý vị dùng pháp 
môn NHƯ LÝ TÁC Ý để giữ gìn và bảo vệ mắt, tai, mũi, miệng, thân hay ý không cho chúng 


tiếp sáu trần. Khi chúng phóng ra tiếp xúc sáu trần thì mau mau tác ý cho nó quay vào trong 
thân. Câu tác ý rất đơn giản như sau: 


I-_ MẮT phải quay vào thấy sự BÁT ĐỘNG trong thân, không được nhìn ngó ra ngoài. 

2- TAI phải quay vào nghe sự BÁT ĐỘNG trong thân, không được nghe ra ngoài. 

3- MŨI phải quay vào ngửi trong thân BÁẤT ĐỘNG, không được ngửi những mùi hương 
bên ngoài. 

4- THÂN phải cảm giác sự BÁT ĐỘNG trong thân, không nên cảm giác nóng lạnh đau 
nhức bên ngoài. 

5-_ MIỆNG phải quay vào cảm nhận sự BÁT ĐỘNG trong thân, không được cảm nhận 
nêm nêm những mùi vị bên ngoài. 

6- _ Ý phải quay vào trong thân cảm nhận sự BÁT ĐỘNG của thân tâm, không được cảm 
nhận vọng tưởng lăng xăng hay bât cứ một pháp trân nào tác động vảo. 


Tất cả những phương pháp tu tập trên đây đều là pháp PHÒNG HỘ SÁU CĂN. Có phòng 
hộ sáu căn mới diệt được duyên XÚC. Do xúc diệt thì cảm thọ diệt. 


Bởi vậy khi thân đang đau bệnh nhức nhói khó chịu thì lúc bấy giờ chúng ta cắt đứt XÚC, 
không cho thân và ý thức xúc chạm nhau thì ngay đó cơn đau nhức nơi thân sẽ chấm dứt. Muốn 
cho thân và ý thức không XÚC CHẠM nhau thì phải tu tập tâm luôn luôn ở trong trạng thái 
tâm BẤT ĐỘNG, có tu tập được như vậy chúng ta mới làm chủ được bệnh. 


Phật pháp vốn là một phương pháp làm lợi ích cho con người, vì thế con người phải biết 
mà lo tu tập đê cứu mình ra biên khô. 

Tâm bắt động không phải là khó tu tập, chỉ cần chúng ta phá hết hôn trầm thùy miên và 
loạn tưởng thì tâm bât động ngay tại đó. 

Muốn phá hôn trầm thùy miên và loạn tưởng thì chỉ có tu tập pháp THÂN HÀNH NIỆM. 


Pháp môn thân hành niệm là một pháp môn tuyệt trần, chuyên môn phá hôn trầm thùy miên 
và loạn tưởng. Nhờ có tu tập pháp môn này thì ngồi lại chúng ta mới thấy tâm bắt động. 


se 


= \ 


+. 1⁄2 DIỆT DUYÊN CẢM THỌ 


` 


<< 


D itệt duyên cảm thọ có hai phương pháp: 
I- Tâm BẤT ĐỘNG. 
2- _ An trú tâm trong HƠI THỞ. 


Pháp tu tập tâm bất động đã dạy ở trên, còn dưới đây là phương pháp an trú tâm trong 
hơi thở. 


Muốn thoát ra mọi sự khổ đau của cuộc đời thì phải đoạn trừ duyên thọ. Đoạn trừ 
duyên THỌ thì phải tập AN TRÚ TÂM TRONG HƠI THỞ theo phương pháp Định Niệm Hơi 
Thở: “4n tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. Cứ tu đề 
mục này trong nửa tháng hoặc một tháng đề thân an trú được trong hơi thở, thì lúc bẫy giờ thân 
có cảm thọ khổ là liền dùng phương pháp này đối trị đây lui cảm thọ ra khỏi thân ngay tức 
khắc. Đó là chúng ta diệt duyên thọ. Quý vị nên nhớ phương pháp hơi thở này mà tu tập để 
cứu mình ra khỏi mọi sự đau khổ của cuộc đời. Hơi thở là một phương pháp mà chính Ngài 
La Hầu La đã tu chứng quả A La Hán. 


se 


DIỆT DUYÊN ÁI 


Tụ duyên thọ diệt thì duyên ái diệt. Trên bước đường tu tập chúng ta đã biết cách làm 
chủ bệnh tật, tức là diệt duyên cảm thọ. Diệt duyên CẢM THỌ băng ĐỊNH NIỆM HƠI THỞ hay 
pháp THÂN HÀNH NIỆM hoặc bằng tâm BÁT ĐỘNG. Trong những pháp môn này pháp nào hợp 
với đặc tướng của mình thì quý vị tu tập sẽ có kết quả tốt đẹp. 


Khi CẢM THỌ diệt thì ÁI diệt. Tại sao vậy? 

Vì cảm thọ có ba: 

I- CẢM THỌ lạc. 

2-_ CẢM THỌ khổ. 

3- CẢM THỌ bất lạc, bất khô. 

- _ Cảm thọ lạc thì tâm ưa thích nên gọi là ÁI LẠC. 

- _ Cảm thọ khổ thì tâm không ưa thích nên gọi là ÁI KHÔ. 

-_ Cảm thọ bất lạc, bất khô thì người tu theo Phật giáo không chấp nhận, vì đó là một 
trạng thái của một người bình thường, chớ không phải là một người tu sĩ nên trạng thái này 
không được kéo dài thời gian. 

Chúng ta ai cũng biết vì có CẢM THỌ thì mới có ÁI. 

Do các cảm thọ có mà ái mới có. Chúng ta phân biệt và cảm nhận được ÁI có hai: 

I- ÁI lạc có nghĩa là ưa thích, ham muốn, thương mến, dính mắc, chấp trước, luôn luôn 
chạy theo tìm câu những dục lạc, khoái lạc, sung sướng đó, v.v.. 

2-_ ÁIkhổ có nghĩa là không ưa thích, sợ hãi, ghét bỏ, lo lắng, buồn phiền, khổ sở, tránh 
xa, không châp nhận, không ham thích, v.v.. 

Cho nên, khi diệt CẢM THỌ là diệt cả hai ÁI. Khi duyên ái bị diệt thì tâm ham muốn ưa 
thích cũng không còn. Do đó nhà cửa, của cải, tài sản, tiên bạc, danh vọng đêu buông bỏ cả. 
Những vật chât quanh chúng ta đêu buông xuông hết, nên trong kinh Thập Nhị Nhân Duyên 
dạy: “Duyên ÁI diệt thì duyên HỮU diệt ”. 

HỮU có nghĩa là có. Do có mà chúng ta sinh ra ưa thích nên có giữ lại. Cố giữ lại nên 
mới có duyên THỦ. Khi tâm chúng ta không ưa thích (ÁI) thì chúng ta không có (HỮU) vật gì 
cả. Cho nên ÁI diệt thì HỮU diệt, đó là một qui luật đúng không bao giờ sai. 

Đã sống trong cuộc đời mà không có gì cả, như đức Phật sống chỉ còn ba y một bát thì 
còn có những vật gì mà cât giữ nữa, phải không quý vị? 

Cho nên kinh Thập Nhị Nhân Duyên dạy: “Duyên HỮU diệt thì duyên THỦ diệt ”. 

Sống trong cuộc đời mà không cất giữ một vật gì cả thì đời sống đâu còn có gì nữa, một 
cuộc sông chỉ còn ba y một bát như đức Phật, hăng ngày đi xin ăn đê nuôi sông thân mạng. 


Đời sống như vậy là một đời sống tu sĩ của Phật giáo, nếu quý vị sống được như vậy mới 
gọi là tu sĩ Phật giáo, và sống được như vậy mới thấy sự giải thoát của đạo Phật thật sự. Từ 
đời sống này chúng ta mới tu tập chứng đạo. Còn có của cải vật chất làm sao tu tập chứng đạo 
được, quý vỊ? 


Cho nên kinh Thập Nhị Nhân Duyên dạy: “Duyên THỦ diệt thì duyên SINH diệt ”. 


Đó là một điều cơ bản nhất của đạo Phật, nếu ai muốn tu tập làm chủ sinh, già, bệnh, 
chết thì phải sống như đời sống của đức Phật, còn không thể sống như vậy được thì xin quý vị 
hãy trở vê đời sông của người cư sĩ, luôn luôn sông trong nên đạo đức nhân bản - nhân quả 
cũng xả được tâm và cuộc sông cũng được an vui hạnh phúc. Sức của mình tu tập được bấy 
nhiêu đó thì cũng tốt. 


Còn những người quyết tâm tu tập làm chủ sinh, già, bệnh, chết thì hãy đi cho trọn con 
đường của đạo Phật. Đi cho trọn con đường của đạo Phật thì phải sông cho đúng hạnh của 
Phật, mà hề sông đúng hạnh của Phật thì làm chủ bệnh chêt dê dàng không có khó khăn và mệt 
nhọc. 


Kinh Thập Nhị Nhân Duyên dạy rất rõ: “Duyên SINH diệt thì duyên GIÀ, BỆNH, CHÉT”. 


Chúng ta là con người thì không ai thoát khỏi già, bệnh, chết. Cho nên đức Phật xác 
định: “Muôn làm chủ già, bệnh, chêt thì duyên sinh phải diệt”. Vậy duyên sinh phải diệt như 
thế nào? 


Muốn diệt duyên SINH thì phải buông xả sạch tất cả vật chất chung quanh ta, chỉ còn 
sống một đời sống như đức Phật ngày xưa, đó là buông xả thứ nhất. Nếu ai muốn tu tập như 
Phật để làm chủ SINH, GIÀ, BỆNH, CHÉT mà không sống như Phật thì khó có thể làm chủ bốn 
sự đau khổ này. Khi buông xả được như vậy kế tiếp chúng ta phải chọn lẫy một chỗ thanh vắng 
yên tịnh như: Một gốc cây có bóng mát, một đống rơm, một mái nhà tranh, một bụi tre, v.v.. 
Rồi ở đó một mình, khi đi, khi đứng, khi ngồi hoặc khi nằm đều tập TĨNH GIÁC, đi thì biết 
bước đi, còn nằm, ngôi hay đứng đều biết hơi thở ra hơi thở vô. Khi tập tĩnh giác như vậy tâm 
không còn hôn trầm, thùy miên, vô ký, ngoan không và vọng niệm thì đây là giai đoạn thứ hai. 


Khi tu tập tĩnh giác được như vậy thì chúng ta tiếp tục tu tập trong bốn oai nghỉ: Đi, 
đứng, nằm, ngồi dùng sức TĨNH GIÁC xả từng tâm niệm và các ác pháp bên ngoài khi chúng 
tấn công vào thân tâm chúng ta. Đây là giai đoạn xả rốt ráo cho nên phải dùng pháp môn NHƯ 
LÝ TÁC Ý, lúc nào cũng phải nhớ tác ý. Xin quý vị nhớ lời Phật dạy: “Ý làm chủ, ý tạo tác, ý 
dẫn đầu các pháp”, cho nên TÁC Ý là ý thức không bị diệt. Khi chúng ta tu chứng đạo thì ý 
vẫn còn hoạt động như thường, nhưng sự hoạt động của nó bấy giờ là diệu dụng của tâm thanh 
tịnh. Người chưa có tâm thanh tịnh thì không thê bảo rằng ý thức là diệu dụng được, chỉ có 
người tu chứng đạo tâm thanh tịnh thì ý thức bấy giờ là diệu dụng khi người tu chứng đạo điều 
khiển nó. 

Cho nên, pháp môn nào tu tập mà làm cho ý thức đình chỉ thì pháp môn đó không phải 
của Phật giáo mà của tà giáo. 

Như quý vị đều biết, pháp môn niệm Phật nhất tâm, tham công án, tham thoại thoại đầu, 
biết vọng liền buông, v.v.. là những pháp ức chế tâm chịu ảnh hưởng tư tưởng VÔ VI của Lão 
Trang thuộc văn hóa Trung Hoa. Những phương pháp này tu hành chăng làm chủ sinh, già, 
bệnh, chết mà chỉ lọt vào KHÔNG TƯỞNG của thiền Đông Độ, gọi là Phật Tánh (Tánh Không). 


Mười hai nhân duyên tu tập đến đây chúng ta đã làm chủ SINH, GIÀ, BỆNH, CHÉT. Giảng 
đên đây chăắc quý vị đêu biệt khi muôn làm chủ sinh, già bệnh, chêt phải vào cửa nào mới làm 
chủ được sự sông chết. 

Nhưng chúng ta cũng cần nghiên cứu thêm đề hiểu biết 12 nhân duyên vào cửa nào cũng 
được, song vào được mà ra không được. Cho nên, chúng ta chỉ nghiên cứu cho biệt, chớ không 
thê tu tập được xin quý vị lưu ý. Dưới đây là những duyên mà trong kinh Mười Hai Nhân 
Duyên chỉ dạy cho chúng ta thầy duyên khởi trùng trùng, hê có duyên này thì có duyên kia, 
như trong kinh dạy: 

Từ duyên GLÀ, BỆNH, CHÉT diệt thì duyên VÔ MINH diệt. 

Từ duyên VÔ MINH diệt thì duyên HÀNH diệt. 

Từ duyên HÀNH diệt thì duyên THÚC diệt. 

Từ duyên THÚC diệt thì duyên DANH SÁC diệt. 

Từ duyên DANH SÁC diệt thì duyên LỤC NHẬP diệt. 

Từ duyên LỤC NHẬP diệt thì duyên XÚC diệt. 

Từ duyên XÚC diệt thì duyên THỌ diệt”. 

Trên đây là bắt đầu diệt duyên già, bệnh, chết. Diệt duyên GIÀ, BỆNH, CHÉT tức là diệt 
duyên CẢM THỌ. Duyên cảm thọ diệt thì tât cả 11 nhân duyên khác đều bị diệt theo và như 
vậy một thê giới đau khô bị diệt, loài người thoát khô. Nhưng muôn vậy cũng không phải dê, 
vì muôn diệt duyên cảm thọ chúng ta là người phải có đây đủ ý chí và nghị lực, nêu không đủ 
ý chí và nghị lực thì đừng vào cửa cảm thọ. Nêu chúng ta không đủ sức chịu đựng những cơn 
đau xé ruột, xé gan thì nên vào các cửa khác, xin quý vị lưu ý. Duyên cảm thọ chỉ có người có 
ý chí dũng mãnh kiên cường, chẳng hề nao núng trước cái chết và các cảm thọ đau đớn. 


se 


r„/ 
\ 
-? 


1 
! 
ị 


ị 


Jc( DIỆT DUYÊN SINH 


M 
Í 


* 
AÍ 
' 


lí 


Nà chúng ta vào cửa duyên sinh thì phải buông xả hết như đức Phật. Bởi vì SINH là 
đời sống, do có đời sống nên con người phải trăm cay ngàn đắng khổ đau. 
Mười hai nhân duyên chúng ta bắt đầu chọn vào duyên sinh để đoạn trừ mọi sự khổ đau. 


Như chúng tôi đã nói ở trên, ngày xưa đức Phật đã chọn duyên SINH, vì thế Ngài từ bỏ 
ngai vàng, cha, mẹ, vợ, con và thân băng, quyên thuộc, chỉ sông ba y một bát đi xin ăn hăng 
ngày, nhờ diệt duyên sinh này mà Ngài mới đoạn tận mọi sự khô đau. Vậy thê nào là lý DUYÊN 
SINH khởi? 


Chúng ta hãy dựa vào lời dạy của Phật mà tham khảo mười hai nhân duyên, khi duyên 
này khởi thì duyên kia khởi: 

%]- Từ duyên SINH khởi GLÀ CHÉT khởi. 

2- Từ duyên GLÀ CHÉT khởi duyên VÔ MINH khởi. 

3- Từ duyên VÔ MINH khởi các HÀNH khởi. 

4-. Từ các duyên HÀNH khởi nên THÚC khởi. 

$- Từ duyên THÚC khởi DANH SÁC khởi. 

6- Từ duyên DANH SÁC khởi LỤC NHẬP khởi. 

7- Từ duyên LỤC NHẬP khởi XÚC khởi. 

8- Từ duyên XÚC khởi THỌ khởi. 

9- Từ duyên THỌ khởi ÁI khởi. 

10- Từ duyên ÁI khởi HỮU khởi. 

11- Từ duyên HỮU khởi THỦ khởi. 

12- Từ duyên THỦ khởi SINH khởi” 

Trên đây là lý duyên sinh khởi, nó tập hợp mọi sự đau khổ của kiếp làm người. Thật khổ 
thay! 


se 


DUYÊN SINH PHÁP 


F 
Á 
¿ lệ $ 


Tụ nảo là lý duyên sinh pháp? Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy: “Già chết là 
pháp hữu vị, là vô thường, duyên sanh biến hoại tánh, biến diệt túnh, ly tham tảnh, đoạn 
diệt tánh. Và tát cả 12 nhân duyên đêu là như vậy. 


Này các Tỳ kheo, vị Thánh đệ tử thấy như chơn với chánh trí tuệ lý duyên khởi này 
và các pháp duyên sinh này, nên chắc các vị ấy không có những câu hỏi về quá khứ: Ta có 
mặt trong quá khứ? Ta không có mặt trong quả khứ? Ta là gì trong quả khứ? Ta có mặt 
như thế nào trong quá khứ? Trước ta là gì? Và nay trong quá khứ ta là gì? 


Về tương lai cũng vậy, không có những câu hỏi: Ta có mặt trong tương lai? Ta không 
có mặt trong tương lai? Ta sẽ làm gì trong tương lai? Ta có mặt như thê nào trong tương 
lai? Hay trước trong tương lai ta là gì, và nay trong tương lai ta sẽ là gì? 


Hay nay các vị ấy sẽ khởi lên những nghỉ ngờ về tự mình trong hiện tại như sau: “Ta 
hiện có mặt? Ta hiện không có mặt? Ta hiện là gì? Ta hiện có mặt như thế nào?” Sự kiện 
như vậy không xảy ra? Vì sao? Vì rằng vị Thánh đệ tử, này các Tỳ kheo, đã khéo thấy như 
chơn với chánh trí tuệ, định lý duyên khởi này, với các pháp DUYÊN SINH này, thì không 
bao giờ có những câu hỏi ngớ ngắn như trên, không bao giờ có những câu hỏi điên đảo 
như trên”. (53 Tương Ủng tập 2) 


Khi đã hiểu lý DUYÊN KHỞI với các pháp, DUYÊN SINH, thì chúng ta không còn nghi 
ngờ đặt ra những câu hỏi ngớ ngân mà từ xưa đến nay người ta đã đặt ra, những câu hỏi mà 
không có câu trả lời: “Con người từ đâu sinh ra? Chết đi về đâu?” 


Câu hỏi được đặt ra với những người thông suốt 12 nhân duyên đều biết ngay họ là những 
người đang sông trong VÔ MINH. 


Bởi con người có mặt trong cuộc sống hôm nay là do 12 nhân duyên hợp khởi, chứ không 
có kiếp người trong quá khứ, cho nên nếu chúng ta hỏi: “7ø có mặt trong quá khứ? Ta không 
có mặt trong quá khứ? Ta là gì trong quá khứ? Ta có mặt như thế nào trong quá khứ? Trước 
ta là gì? Và nay trong quá khứ ta là gì?”. Vì hỏi như vậy tức là không hiểu 12 nhân duyên. 


Khi hiểu 12 nhân duyên thì trong quá khứ chúng ta chắng có gì cả, tức là không có đời 
trước. Cho nên nói có đời trước là người không hiệu 12 nhân duyên. Đời trước tôi là Không 
Minh Gia Cát Lượng, đời sau tôi là Trương Lương... Đó là những người sông trong TƯỞNG 
TRI chứ không phải sông trong LIẾU TRI. 

Khi ngộ được 12 nhân duyên thì không có kiếp trước mà chỉ có kiếp hiện tại mà thôi. 

Khi ngộ 12 nhân duyên thì chúng ta không có những câu hỏi: “72 có mặt trong tương 
lai? Ta không có mặt trong tương lai? Ta sẽ làm gì trong tương lai? Ta có mặt như thê nào 
trong tương lai? Hay trước trong tương lai ta là gì, và nay trong tương lai ta sẽ là gì?”. Có 
những câu hỏi như vậy là chúng ta trở thành những người ngớ ngân chưa hiêu 12 nhân duyên. 


Vì 12 nhân duyên xác định con người chỉ do 12 nhân duyên hợp lại mà thành trong kiếp hiện 
tại. Cho nên trong tương lai chúng ta chăng có gì cả. 


Trong hiện tại chúng ta có mặt, có cuộc sống như thế này mà 12 nhân duyên hỏi rằng: “Ta 
hiện có mặt? Ta hiện không có mặt? Ta hiện là gì? Ta hiện có mặt như thế nào?”. Hỏi như 
vậy là những người chưa am tường 12 nhân duyên. Vì 12 nhân duyên đã xác định chúng ta có 
mặt trong hiện tại là do các duyên hợp lại mà thành chớ không có cái gì là chúng ta cả. Cho 
nên nếu không có 12 nhân duyên hợp lại thì không có con người trên hành tinh này. Như vậy 
con người có mặt trên hành tinh này chỉ là con người duyên hợp, chớ con người thật là con 
người thì không bao giờ có. Đó là đôi mắt nhìn của đức Phật qua 12 nhân duyên, còn chúng ta 
nhìn với đôi mắt VÔ MINH nên có con người thật trong hiện tại, quá khứ và vị lai. 


se 


TT 


⁄‡\ BÓN CỬA VÀO ĐẠO 


(6 Lớy của Go đề phá vòng tròn MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN. Phá vòng tròn 12 nhân 
duyên tức là diệt thế giới quan đau khổ của con người. Vì thế, mọi người phải tùy theo đặc 
tướng và hoàn cảnh của mình để chọn lấy một cửa mà vào, để cứu mình ra khỏi sinh, già, bệnh, 
chết và châm dứt luân hồi. 


_` 
Tí 


Cũng vì lẽ đó mà đức Phật giảng dạy mười hai nhân duyên xong, Ngài kêu gọi mọi người 
hãy tinh tấn dõng mãnh tu tập đề chứng đạt chân lý giải thoát: “Này các Tỳ kheo! Với pháp 
được Ta khéo thuyết, hiện thị, hiện lộ các buộc ràng được cắt đoạn. Chắc chắn dù chỉ còn 
lại da, gân và xương trên thân; dù thịt máu trở thành khô cạn, mong rằng tỉnh tấn lực, sẽ 
được kiên trì để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, nhờ trượng phu lực, nhờ trượng phu 
tỉnh tấn, nhờ trượng phu cần dõng. Và như vậy toàn bộ khổ uẩn này bị đoạn diệt”. 


Đúng vậy, nếu khi hiểu biết 12 nhân duyên thì phải đem hết sức lực ra tu hành đừng nên 
biếng trễ, vì cuộc sông của con người chẳng có gì, chỉ là một chuỗi nhân duyên tạo ra muôn 
thứ khổ đau mà không mình làm hay người khác làm. Tại có duyên này thì có duyên kia, có 
duyên này có duyên kia hợp thành con người khổ. 


Nếu không bẻ gãy 12 nhân duyên này thì không làm sao thoát khô. Bẻ gãy 12 nhân duyên 
tức làm cho chúng không còn hợp lại được nữa. Làm cho chúng không còn hợp lại được nữa 
thì có đầy đủ ý chí đũng mãnh kiên cường bằng cách giữ gìn tâm BÁT ĐỘNG trước các ác pháp 
và từng tâm niệm của mình từng phút giây đang khởi lên liên tục. 

Một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại quý vị nhớ lời dạy trên đây của đức Phật: “Wây các 
Tỳ kheo! Với pháp được Ta khéo thuyết, hiện thị, hiện lộ các buộc ràng được cắt đoạn. 
Chắc chắn dù chỉ còn lại da, gân và xương trên thân; dù thịt máu trở thành khô cạn, mong 


rằng tỉnh tắn lực, sẽ được kiên trì để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, nhờ trượng phu 
lực, nhờ trượng phu tỉnh tấn, nhờ trượng phu cần dõng. Và như vậy toàn bộ khổ uấẫn này 
bị đoạn diệt”. 

Loài người trên hành tỉnh này chịu nhiều khổ đau là vì không siêng năng, luôn luôn sống 
trong ác pháp và các dục, đui mù không thấy SINH, GIÀ, BỆNH, CHÉT là bốn sự khô đau lớn 
của con người, vì thế mà đề cho thời gian trôi qua mà không hề có chút tiếc rẻ. Trong khi đức 
Phật thường dạy: 


“Tác bóng thời gian, một tắc vàng 
Tác vàng tìm được không gì khó, 
Tác bóng thời gian khó hỏi han” 


Đức Phật thường trách những người lười biếng không chịu tu tập làm chủ sinh, già, bệnh, 
chết: 


“Khổ thay! Này các Tỳ kheo, là người sống biếng nhác, dính đây các ác pháp bắt 
thiện, và mục đích lớn làm chủ sinh, già, bệnh, chêt bị suy giảm, nên con người phải chịu 
nhiêu dau khô. Thật thương thay!” 


Và thường ca ngợi những aI siêng năng tu hành: 


“An lạc thay! Này các Tỳ kheo, là những người sống tỉnh cân, tỉnh tấn, viễn ly các ác 
bắt thiện pháp, và mục đích lớn làm chủ sinh, già, bênh, chết được viên mãn!” (57 Tương 
Ung tập 2) 


Nếu thông suốt 12 nhân duyên mà không siêng năng tu tập, viễn ly các ác bất thiện pháp 
thì làm sao gọi là người thông suốt 12 nhân duyên. Thông suốt 12 nhân duyên không phải là 
đi thuyết giảng, để dối gạt người, mà thông suốt 12 nhân duyên là siêng năng cần mẫn ngăn ác 
diệt các bất thiện pháp, để chứng đạt tâm VÔ LẬU hoàn toàn. 


se 


ị SÓNG TRONG HẠ LIỆT 
JØ— KHÔNG THẺ CHỨNG ĐẠT CÁI 
ì ï CAO THƯỢNG 


lï 


§ con đường tu tập theo Phật giáo điều quan trọng nhất là phải sống đúng giới luật, 
vì giới luật là đời sống cao thượng. Người tu sĩ sống phạm giới luật là người tu sĩ không có 
đời sống cao thượng, do đó họ không bao giờ tu chứng đạo. Vì chứng đạo là tâm phải BẤT 
ĐỘNG. Tâm bắt động là tâm không phạm giới. Đức Phật thường nhắc nhở chúng ta tu tập phải 
sống đúng giới luật: “Wày các thây Tỳ kheo! Không phải với cái hạ liệt có thể đạt cái cao 
thượng”. 


Đúng vậy, đức Phật đã xác định rõ ràng: Một người sống trong hạ liệt mà muốn chứng 
trong cái cao thượng thì không thê nào chứng đạt được. Vậy sống trong hạ liệt là sống như thế 
nào? 

Sống hạ liệt là sống chạy theo dục lạc thế gian, tâm còn đầy tham, sân, si, mạn, nghị; tâm 
chưa sông ly dục ly ác pháp, mỗi chút mỗi phiền não giận hờn khổ đau; tâm còn ham muốn 
cái này cái kia, hằng ngày tâm còn phóng dật thấy cái này cái kia đều muốn nhìn ngó lưu ý thì 
làm sao chứng đạt được cái cao thượng được. 


Cho nên quý thây, quý cô tu tập thì tốt, nhưng không chứng đạo là hay nhìn ngó ra ngoài. 
Tại sao quý thây, quý cô không nhìn ngó vào thân tâm của mình mà lại nhìn ngó ra ngoài. Nhìn 
ngó ra ngoài có ích lợi gì? 


Khi quyết tâm tu tập để làm chủ sinh, già, bệnh, chết thì hãy nhìn vào thân tâm của mình 
để làm chủ nó, nếu nó làm sai hay làm đúng thì chúng ta đều biết liền. Biết sai thì ngăn chặn 
lại không làm theo; biết đúng thì tăng trưởng và làm theo cho thân tâm mỗi ngày một tốt hơn. 
Nhờ chúng ta biết tập sống như vậy nên từ chỗ sống hạ liệt trở thành thanh cao, còn nếu không 
biết sống như vậy thì từ cái hạ liệt sẽ mãi mãi sống trong cái hạ liệt. Cho nên đức Phật mới dạy 
như vậy: “Sống frong hạ liệt không thể chứng đạt cái cao thượng”. Dù chúng ta muốn tu 
chứng đạt giải thoát mà cứ sống trong hạ liệt thì tu vô lượng kiếp cũng chắng đi đến đâu. 


se 


ÔNG TRONG CAO THƯỢNG 


-° MỚI ÌEHỨNG ĐẠT CÁI CAO THƯỢNG 


Nuu chúng ta đã từng biết, giới luật đức hạnh là pháp môn tu tập hàng đầu trong Phật 
giáo, người sống giới luật đức hạnh là người sống trong cao thượng. Có sống trong cao thượng 
thì chúng ta mới giữ gìn tâm bât động dê dàng, còn sông phạm giới thì không bao giờ giữ gìn 
tâm bât động được. Do tâm BÁT ĐỘNG mới làm chủ SINH, GIÀ, BỆNH, CHÉT. 


Cho nên, đức Phật đã dạy rõ ràng: “Wày các thây Tỳ kheo! Phải sống với cái cao thượng 
mới đạt được cái cao thượng”. Đúng vậy, sông trong cao thượng mới chứng cái cao thượng. 


Sống trong cao thượng là sống đúng Phạm hạnh của Phật giáo, tức là sống thiểu dục tri 
túc, chỉ còn ba y một bát, tất cả đều buông xả sạch, không còn đề tâm thương hay ghét, không 
còn ái kiết sử trói buộc, không còn người thân kẻ sơ, không còn tài sản lớn tài sản nhỏ, không 
còn tiền để dự phòng trong cuộc sống hay đau ốm, không còn đất đai ruộng vườn, không còn 
nhà cửa lớn nhỏ, phải sống như đức Phật chỉ còn ba y một bát, đi xin ăn hằng ngày mà thôi. 


Người sống được như vậy mới gọi là cao thượng, như đức Phật đã từng ca ngợi và tán 
thán phạm hạnh này: “Đáng đươc tán thán, này các thây Tỳ kheo! Là phạm hạnh với sự có 
mặt của bậc Đạo Sư. Do vậy, này các thấy Tỳ kheo, hãy tỉnh tấn lên để chứng đạt những gì 
chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa 
chứng ngộ”. (57 tương ưng tập 2) 


Quý vị có nghe lời đức Phật dạy trên đây không? Đó là những lời dạy về lối sống cao 
thượng. Sống cao thượng như đức Phật đã xác định rõ ràng: “Là phạm hạnh với sự có mặt 
của bậc Đạo Sư”. Có phải chăng lời dạy này là chỉ cho sự “THÂN CẬN THIỆN HỮU TRI 
THỨC”? Nhờ thân cận thiện hữu tri thức để thấy được những gì? Không phải là để nhìn thấy 
những hành động Phạm hạnh sống của bậc thiện hữu tri thức sao? 


Phạm hạnh của đức Phật như thế nào? 

- _ Ăn không phi thời. 

- Ngủ không phi thời. 

- Sống độc cư, phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, và ý của mình. 

- _ Đi đứng nhẹ nhàng, lời nói ôn tồn nhã nhặn, tức là những oai nghi chánh hạnh. 


Người giữ gìn bốn hạnh này là người sống cao thượng. Người sống cao thượng mới 
chứng đạt pháp cao thượng. Pháp cao thượng của Phật giáo không có gì cao thượng cả, mà rất 
cao thượng chỉ vì con người sống trong thế gian không làm được. 


I- Điều thứ nhất: Con người thế gian ham ăn, ăn ngày ba bữa, còn ăn đêm. Ngược lại, 
người sông trong pháp cao thượng của Phật giáo thì không tham ăn, ăn ngày một bữa. 


2- _ Điều thứ hai: Con người thế gian ham ngủ, lúc nào ngủ cũng được. Ngược lại, người 
sông trong pháp cao thượng của Phật giáo thì không tham ngủ, thường tu tập tỉnh thức, sông 
trong tâm bât động. 


3-_ Điều thứ ba: Con người thế gian ham tiền bạc nhiều, ham nhà cửa cao sang đẹp đẽ, 
ham xe cộ này xe cộ khác. Ngược lại, người sống trong pháp cao thượng của Phật giáo thì 
không ham tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, thường buông xả hết, chỉ còn sống ba y, một bát hằng 
ngày đi xin cơm một bữa đề sống tu tập. 


4- Điều thứ tư: Con người thế gian ham uy, quyên, lúc nào cũng muốn ra oai, la lối, 
nạt nộ chửi mắng người khác. Vả lại còn muốn ăn trên ngồi trước không ai hơn mình. Ngược 
lại, người sông trong pháp cao thượng của Phật giáo thì không tham uy, quyền mà chỉ muốn 
làm một người thấp nhất trong xã hội (người ăn mảy). 


5-_ Điều thứ năm: Con người thế gian hay giận hờn, phiền não, lo sợ, lo đói, lo sợ trộm 
cướp, chiến tranh, lo sợ con cái nghèo khổ, v.v.. Ngược lại, người sông trong pháp cao thượng 
của Phật giáo thì không giận hờn, ai chửi mắng thì tha thứ thương yêu, không ghét ai, nhất là 
không lo sợ một thứ gì cả. 


6- Điều thứ sáu: Con người thế gian tâm ưa thích dâm dục, nên lớn lên đều lấy vợ gả 
chồng, nhưng người ta đâu biết rằng đó là con đường khổ của thế gian, nói tiếp từ đời này đến 
đời khác mãi mãi khổ đau, thế mà sinh ra làm người ai cũng ưa thích, v.v.. Ngược lại, người 
sông theo pháp cao thượng của Phật giáo thì tránh xa dâm dục, thấy dâm dục như thấy răn độc, 
một khi đã bị nọc độc rắn dâm dục cắn thì suốt đời phải chịu khô đau. 


Cho nên dâm dục là con đường sinh tử luân hồi, con đường bất tịnh, uế trược, tràn đầy 
đau khổ, không đi vào con đường này thì thôi, mà hễ đi vào con đường này thì khổ đau ngút 
ngàn. Hỡi quý vị có trí tuệ hãy tránh xa. Ở xa tưởng nó là hạt kim cương, nhưng khi đến gần 
thì nó là giọt nước mắt đấy quý vị ạ! 


Sáu điều trên đây nêu người nào muốn sống một đời sống cao thượng thì hãy tránh xa 
sáu điều hạ liệt, đó là sáu điều hạ liệt. Có tránh xa sáu điều hạ liệt trên thì đời sống mới cao 
thượng theo đúng đường lối của Phật giáo. Nhờ có sống cao thượng như vậy mới chứng được 
pháp cao thượng. 


Người ta đừng hiểu sai là tu theo đạo Phật phải buông bỏ hết, không còn có một vật gì 
còn dính trong thân tâm, phải trống không, không ngơ. Đó là hiểu sai, người đi tu theo Phật 
giáo sống thiêu dục tri túc, chỉ còn ba y một bát mà thôi, đó là những vật dụng cần thiết cho 
một người tu hành giải thoát. Nhờ sống như vậy nên làm chủ được cái ăn, cái ngủ và cái sống 
một mình. Cho nên, tất cả ngũ dục lạc thế gian đều buông bỏ xuống sạch, không còn một chút 
xíu nào dính trong tâm. Chúng ta lắng nghe đức Phật dạy: “Sự xuất gia này của chúng ta sẽ 
không phải trồng không, có kết quả, có thành tích. Và những vật dụng chúng ta thọ dụng 
như y phục, đồ ăn khất thực, thuốc trị bệnh, dầu cho những thứ này là khiêm tốn, đối với 
chúng ta sẽ có quả lớn, có lợi ích lớn”. (57 Tương Ung tập 2) 


Lời dạy trên đây rất rõ ràng, vì y phục vừa đủ đề thay đôi mặc hằng ngảy, không thừa dư 
một y áo nảo cả, và đồ ăn khất thực vừa đủ ăn ngày một bữa để sống rất là khiêm tốn, nhưng 
xét lại người sống được như vậy thì quả là giải thoát, lợi ích rất lớn mà người thế gian không 
thể sánh được. 


Khi chúng ta sống được như vậy thì hãy lắng nghe đức Phật dạy tiếp: “Này các thầy Tỳ 
kheo, thấy được tự lợi là vừa đủ để tỉnh tân không phóng dật. Hay này các thấy Tỳ kho, 
khi thấy lợi tha là vừa đủ để tỉnh tấn không phóng dật, hay này các thầy Tỳ kheo, thấy lợi 
cả hai là vừa đủ để tỉnh tắn không phóng dật”. (58 Tương Ung tập 2) 


Lời dạy trên đây giúp chúng ta biết pháp tu hành rất dễ dàng. Khi sống đời sống cao 
thượng như vậy thì điêu cân thiệt là phải siêng năng sông KHÔNG PHÓNG DẬT. 


Khi siêng năng tinh cần tu tập giữ gìn tâm không phóng dật thì lậu hoặc sẽ bị đoạn diệt. 
Vì thế, những người này là người sáng suốt minh mẫn. Cho nên đức Phật dạy: “Wày các thấy 
Tỳ kheo, đối với người biết, đối với người thấy, Ta nói các lậu hoặc được đoạn diệt không 
phải đối với người không thấy, không biết”. (58 Tương Ung tập 2) 


Người có trí tuệ mới sống không phóng dật, còn những người không trí tuệ thường sống 
tâm phóng dật, thấy điều gì ưa thích thì chạy theo điều ấy khiến cho cuộc sống bất an. Người 
có trí tuệ là người biết tìm sự giải thoát nơi thân tâm mình, còn người không trí tuệ thì không 
biết tìm giải thoát, cho nên cứ đắm mê ngũ dục lạc, vì vậy cuộc đời luôn luôn sống trong khổ 
đau. Do đó, đức Phật dạy: “Trong đoạn diệt â ấy, phải có trí tuệ đoạn diệt. Ta nói rằng trí tuệ 
ấy có duyên không phải không có duyên”. 

Đề xác định làm sáng tỏ điều này, để mọi người triển khai tri kiến giải thoát mà trong 
kinh Phật thường dạy là tu tập. Chính tu tập là triển khai tri kiến giải thoát của mình chứ có tu 
tập cái gì đâu, điều mà người ta lầm tưởng là ngồi thiền lâu tâm sẽ sinh trí tuệ, sư thật là không 
phải vậy. Ngôi thiền lâu mà tâm bất động do xả tâm ly dục ly ác pháp bằng phương pháp dẫn 
tâm, thì làm chủ thân bệnh chứ không phải sinh trí tuệ. Trí tuệ giải thoát là do huân tập sự hiểu 
biết giải thoát, từ đó chúng ta ly tham, sân, si, mạn, nghi đều bằng tri kiến hiểu biết này. Cho 
nên chúng ta hãy nghe đức Phật dạy về nhân duyên: “Từ duyên của Trí Tuệ về Đoạn diệt là 
ØøÌ? Giải Thoát là câu trả lời”. 

Đúng vậy, muốn đoạn diệt sự khô đau của kiếp người thì phải bằng trí tuệ. Vậy trí tuệ 
phải hiểu biết cái gì mới đoạn diệt khổ đau? 

Trí tuệ phải hiểu biết cái gì làm cho con người khổ đau. Khi trí tuệ của chúng ta biết rõ 
cái gì làm cho đau khổ thì chúng ta lìa xa hoặc từ bỏ hay đoạn diệt. Có lìa xa hay từ bỏ hoặc 
đoạn diệt thì chúng ta có giải thoát liền. Cho nên từ duyên trí tuệ về đoạn diệt là giải thoát, như 
lời đức Phật đã dạy ở trên. Chúng ta hãy nghe tiếp đức Phật dạy từ bỏ hay lìa xa hoặc đoạn 
diệt cái gì để được giải thoát: “Từ duyên của Giải Thoát là gì? Ly Tham là câu trả lòi”. 

Muốn thoát mọi sự khổ đau trong cuộc đời thì chỉ có lìa xa, hay từ bỏ, hoặc đoạn diệt 
tâm tham thì giải thoát ngay liên. 

Đúng vậy, nếu không đoạn diệt tâm tham thì không bao giờ có giải thoát, muốn đoạn diệt 
tâm tham thì trước tiên phải xa lìa tâm tham, có nghĩa là tâm tham khởi lên ham muốn một 
điều gì thì không nên làm theo. 

Vậy chúng ta hãy nghe tiếp đức Phật dạy duyên ly tham: “T7 duyên Ly Tham là gì? 
Vêm Ly là câu trả lời”. 

Đúng vậy, trước khi muốn lìa tâm tham thì phải chế ngự tâm tham, làm cho tâm tham 
yếu đi mà đức Phật gọi là yêm ly. Yêm ly có nghĩa là đầu tiên chúng ta khởi ham muốn một 


điều gì thì hãy mau mau dừng lại, không được làm theo hay chạy theo. Không làm theo không 
chạy theo băng trí tuệ như trên đã dạy. 


Chúng ta tiếp tục nghe đức Phật dạy duyên yếm ly: “Từ đuyên Vễm Ly là gì? Trì kiến 
Như Chơn là câu trả lời”. 


Đúng như lời đức Phật dạy, muốn yếm ly thì phải dùng tri kiến hiểu biết nhân quả, hiểu 
biết các pháp vô thường, hiểu biết các pháp không có pháp nảo là ta là của ta, là bản ngã của 
ta, và hiểu biết cái nào đúng cái nào sai; kế đó còn phải hiểu biết cái nào là chân lý và cái nào 
không phải là chân lý. Bởi danh từ như chơn của Phật dùng nơi đây chúng ta phải hiểu 
nghĩa. NHƯ CHƠN ở đây có nghĩa là TÂM BÁT ĐỘNG. Tâm bất động là thiền định. Cho nên 
đức Phật dạy: “Từ duyên của Nhự Chơn là gì? Định là câu trả lòt”. 


Đúng vậy, như chơn tức là định, mà ĐỊNH là TÂM BẤT ĐỘNG. Khi tâm bất động không 
còn niệm vọng tưởng và hôn trầm thủy miên vô ký xen ra, xen vô thì tâm sẽ có một niềm vui 
an lạc. Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy: “7 duyên của Định là gì? Lạc là câu trả lời”. 


Đúng vậy, khi tâm có ĐỊNH thì phải có LẠC. Tâm có định mà không có an lạc thì định 
đó không phải là định của Phật giáo. Khi tâm có an lạc thì thân tâm phải có cảm giác khinh an. 
Khinh an có nghĩa là thân tâm khi có định thì thân tâm phải nhẹ nhàng vả an ôn. Cho nên, đức 
Phật dạy có duyên định thì phải có duyên khinh an, không bao giờ có định mà không có khinh 
an, cho nên định có là khinh an có, đó là duyên của chúng không thể tách lìa ra được. Có an 
lạc là phải có khinh an. Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy: “Từ đuyên của Lạc là gì? 
Khinh An là câu trả lời”. 


Đúng vậy, duyên của LẠC là phải có duyên của KHINH AN, nếu thân tâm có niềm vui thì 
phải có khinh an, đó là các duyên theo pháp duyên khởi mà không thê tách lìa chúng ra được, 
cho nên nó thuộc về 12 nhân duyên, vì vậy đức Phật dạy các pháp duyên khởi rất cân thận và 
kỹ càng không bỏ sót một duyên nào cả. Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy tiếp: “Từ duyên 
của Khinh Án là gì? H là câu trả lời”. 


Đúng vậy, khi thân tâm có cảm giác nhẹ nhàng an Ổn thì rất vui mừng. Sự vui mừng này 
đức Phật gọi là HỲ. Hý là niêm vui, khi có niêm vui thì phải có tâm HÂN HOAN, cho nên đức 
Phật dạy: “Tư duyên của H là gì? Hân Hoan là câu trả lời”. 


Đúng vậy, hân hoan là lòng rất vui mừng giống như người đi xa về gặp lại những người 
thân. Do đâu mà có lòng hân hoan ấy? Như trên đã nói, người đi xa lâu ngày gặp lại nhau, hay 
chúng ta tin vào khả năng của mình sẽ làm nên một sự nghiệp to lớn, nhưng khi làm được một 
việc gì lợi ích và tốt đẹp cho mình và cho người thì lòng hân hoan phải có. Để xác định rõ điều 
này chúng ta hãy nghe đức Phật dạy: “Từ duyên của Hân Hoan là gì? Lòng Tìn là câu trả 
lời”. 


Đúng vậy, khi có lòng hân hoan như vậy là nhờ lòng tin của chúng ta biết chắc khả năng 
của mình làm nên sự sự nghiệp to lớn mà nay đã làm nên sự nghiệp to lớn thì chúng ta phải 
hân hoan. Có những điều trong cuộc sông chúng ta không biết, nay có người chỉ cho chúng ta 
biết như thật thì lòng tin tưởng rất mãnh liệt. 


Từ xưa chưa có ai nói cho chúng ta biết SINH, GIÀ, BỆNH, CHÉT là khổ. Hôm nay có 
người chỉ cho chúng ta biệt đó là bôn sự đau khô của kiêp người mà không aI tránh khỏi. Khi 


biết rõ như thật thì chúng ta khởi lòng tin tuyệt đối không có cái gì làm thay đổi lòng tin này 
được. 


LÒNG TIN xuất phát từ sự giác ngộ một sự thật. Biết rõ được sự thật như vậy thì lòng HÂN 
HOAN không thể có bút mực nào nói lên hết được. Xưa nay chưa ai chỉ cho chúng ta biết khổ 
như thật thì chúng ta rất vui mừng vì chúng ta sẽ diệt chúng làm cho chúng không còn sinh 
khởi được nữa. Vì vậy, chúng ta hãy tiếp tục nghe đức Phật dạy: “7 duyên của Lòng Tìn là 
gì? Khổ là câu trả lời”. Khỗ là những nỗi buôn, lo lắng, sợ hãi, thương ghét, giận hờn, nhớ 
nhung, mong chờ, v.v.. Đó là do có một cuộc sống, trong cuộc sông có những người thân 
thương và nhưng người không ưa thích, có những vật chất ưa thích có những vật chất không 
ưa thích. Tất cả những điều gọi chung là KHÔ. 


Đúng vậy, từ lâu chúng ta chưa có ai dạy về khổ, bây giờ được dạy về khổ, đó là một sự 
thật mà không ai dám phủ nhận. Có ai dám bảo rằng SINH, GIÀ, BỆNH, CHÉT là không khổ? 
Như trên đã nói, khổ là do có cuộc sống. Chúng ta không tin thì hãy lăng nghe đức Phật 
dạy: “Từ duyên của Khổ là gì? Sanh là câu trả lời”. 


Đúng vậy, sanh có nghĩa là đời sống của con người, nếu con người không có ĐỜI 
SÓNG thì làm sao có KHÔ. 


Trên thế gian này không ai là không có đời sống. Vậy đời sống do đâu mà có. Chúng ta 
hãy nghe đức Phật dạy: “Từ duyên của Sanh là gì? Hữu là câu trả lời”. 


Đúng vậy, nếu không có của cải tài sản, nhà cửa, ruộng vườn, đất đai, vợ con và những 
người thân, quyến thuộc, anh em bạn hữu thì làm sao có KHỎ. Do chúng ta có và có rất nhiều 
cho đến những vật ném bỏ vào đống rác mà chúng ta còn cô giữ lại thì trên đời này có vật gì 
mà chúng ta bỏ. Do chúng ta không biết buông xả nên chúng ta mới chịu biết bao nhiêu thứ 
khổ đau. Cho nên chúng ta có vật gì thì không bao giờ muốn bỏ, cô giữ lại, giữ lại cho đến khi 
cái nhà ở trở thành cái nhà kho, hay đúng hơn là cái thùng rác. Chúng ta hãy nghe đức Phật 
dạy: “Từ duyên của Hữu là gì? Thủ là câu trả lời”. 


Đúng vậy, nêu HỮU có nghĩa là CÓ thì những vật chất mà chúng ta có được là do duyên 
hữu, nhưng nếu chúng ta có mọi vật nhưng chúng ta đừng có giữ lại thì làm sao có THỦ. Cho 
nên Phật pháp dạy không sai, nó là duyên, nếu duyên này có thì duyên kia phải có, không thể 
làm sao không có được. Cho nên chúng ta sống không có duyên hữu thì làm sao có duyên thủ. 
Chính vì có duyên hữu mới có duyên thủ. Những điều trên đây là do chúng ta không biết pháp 
môn TÁC Ý để phòng hộ sáu căn, nên khi vật chất đến là chúng ta dính mắc, cô chấp, giữ gìn, 
bảo thủ làm của riêng của mình. Vì vậy duyên hữu có thì duyên thủ có, vì hữu thủ có đủ nên 
chúng ta đang ở trong mê hỗn trận mà không biết lối nào mà ra. Pháp 12 nhân duyên rất tuyệt 
vời, khi duyên này có thì đuyên kia có theo mà khi có theo như vậy là 12 nhân duyên đều hiện 
đủ. Mười hai nhân duyên đều hiện đủ thì một thế giới khổ đau hiện bày. 

Khi duyên thủ có thì không phải tới đây nó chấm dứt mà nó phải có duyên khác nữa, 
chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy: “Từ đuyên của Thủ là gì? Ái là câu trả lời”. 


1 Thông thường theo thứ tự các duyên theo chiều xuôi thì Hữu -* Thủ, còn theo chiều ngược là Thủ —* Hữu. Nhưng 
12 nhân duyên không cố định, chết cứng mà có sự linh động của nó. (Đoạn kinh nòy trình bày thứ tự cóc duyên theo 
chiều ngược) 


Nếu duyên thủ có thì duyên ái dục có. Bởi vì có giữ lại thì phải có ưa thích, nếu không 
ưa thích thì làm sao chúng ta cô giữ lại làm gì, cho nên khi có giữ lại thì phải có ưa thích. Do 
đó trong kinh dạy: “Có duyên thủ thì phải có duyên đi”. 


Đúng vậy, nếu không ưa thích (ÁI) thì làm sao chúng giữ gìn bảo thủ (THỦ) lại cho mình. 
Bảo thủ giữ gìn lại cho mình là vì chúng ta ưa thích hưởng thụ những vật chất đó. Hưởng thụ 
tức là THỌ DỤNG. Chính vì con người ưa thích hưởng thụ mà đành chịu muôn ngàn thứ khổ 
đau trong kiếp sống làm người. Từ duyên ái có thì duyên thọ có, đó là một qui luật của 12 nhân 
duyên không làm sao bảo rằng không có được. Cho nên, cứ theo 12 nhân duyên thì những khổ 
đau của con người mở ra theo lối nào chúng ta cũng biết rất rõ. Học 12 nhân duyên rất có lợi 
cho đời sống của chúng ta. Khi chúng ta bị rơi vào duyên nào thì biết ngay, khi biết chúng 
ta TÁC Ý không đề thân tâm dính vào duyên đó, nhờ đó mà chúng ta thoát khổ, không bị một 
ác pháp nào sai khiến hay tác động vào tâm chúng ta được. 


Muốn biết và đủ lòng tin với pháp môn này không gì hơn là chúng ta hãy lắng nghe đức 
Phật dạy: “Từ duyên của Ai là gì? Thọ là câu trả lời”. 


Đúng vậy, vì hưởng thụ những vật chất đó nên chúng ta thường cảm nhận thích thú. Bởi 
vậy, muôn có cảm thọ thì phải có sự xúc chạm. 


Ví dụ: Muốn thưởng thức một miếng ăn ngon thì chúng ta phải ăn thực phẩm đó. Khi 
món ăn đó gia chạm vào miệng lưỡi thì chúng ta mới cảm nhận món ăn ngon hay dở. Cho 
nên, những cảm thọ là nhờ có xúc chạm, nếu không có XÚC CHẠM thì CẢM THỌ không biết 
gì cả. 


Ví dụ: Chúng ta lẫy tay sờ vào chiếc nệm mới mua thì biết ngay chiếc nệm mềm và êm 
ái. Đó là do tay của chúng ta xúc chạm vào nệm. Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy: “Từ 
duyên của Thọ là gì? Xúc là câu trả lời”. Xúc là sự va chạm, nên khi có cảm thọ là phải có 
sự va chạm (xúc). Sự VA CHẠM cảng nhiều thì CẢM THỌ càng lớn. Người tu sĩ Phật giáo biết 
như vậy, nhưng khi va chạm với mọi vật thường cảnh giác tác ý: “Các pháp là vô thường, là 
khổ đau, là nhân quả. Hãy ra khỏi thân tâm ta. Chúng ta không chấp nhận một pháp nào 
cả. Hãy đi, đi! Ở đây chỉ có tâm BÁT ĐỘNG, THANH THẢN, AN LẠC và VÔ SỤ”. 


Cho nên, nếu không có sự CẢM THỌ thì làm sao phải có sự ƯA THÍCH THAM ĐẮM, cho 
nên sự xúc chạm là một điều quan trọng, vì vậy người tu hành cần phải quan tâm lưu ý SÁU 
CĂN đừng XUC CHẠM với SÁU TRÀN mà sinh ưa thích, dính mắc, chấp đắm. Do không đề 
phòng sáu căn và sáu trần xúc chạm với nhau nên con người phải chịu khổ vô cùng vô tận. 


Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy: “Từ duyên của Xúc là gì? Sáu Xứ là câu trả 
lời”. 


Đúng vậy, do XÚC CHẠM của SÁU XỨ nội và ngoại nên mới có thân tâm của con người 
mà đức Phật gọi là DANH SÁC. Bởi vậy danh sắc không ngoài sáu xứ nội và ngoại mà có được. 
Vạn vật trong vũ trụ do xúc chạm theo 12 nhân duyên này mà thành lập vũ trụ. Cho nên, trong 
vũ trụ hiện giờ các duyên đều xúc chạm, do đó mới có sự sinh diệt liên tục không bao giờ dứt. 


Cho nên, khi giác ngộ 12 nhân duyên chúng ta không tin có một đắng vạn năng, một ông 
Ngọc Hoàng Thượng Đề hay một vị Trời nào sáng tạo ra vũ trụ cả. Những đẳng ấy toàn là 
tưởng tri của con người dựng lên, chớ chưa từng có một người nào trên thế gian này trực tiếp 
gặp các Ngài. Chỉ có những người ợ ợ, ngáp ngáp, lên đồng nhập xác như các phù thủy đề lừa 


đảo con người bằng tưởng thức, xây dựng một thế giới siêu hình đầy đủ những hồn ma người 
chêt, đây đủ những Thân, Thánh, Tiên, Phật, Quỷ, Ma, v.v.. 


Khi thông suốt 12 nhân duyên không ai có thể gạt chúng ta răng có các cõi Trời, cõi Cực 
Lạc. Bởi do thông suốt 12 nhân duyên nên đức Phật dạy: “33 cõi Trời là tưởng trỉ chớ không 
phải liễu trỉ”. 

Khi thông suốt 12 nhân duyên. rất có lợi, vì biết rõ vạn vật sinh ra do đâu mà có, con 
người sinh ra từ đâu đến và chết đi về đâu, có linh hồn hay không có linh hồn, còn có sự sống 
sau khi chết hay không? Thế giới vô hình có hay không có? Quỷ, Ma, Thần, Thánh, Tiên, Phật, 
Trời, Ngọc Hoàng Thượng Đề, các đắng bề trên có hay không có? Địa ngục, các vua Diêm 
Vương, Quỷ Sứ, Ngưu Đầu Mã Diện, Quỷ Dạ Xoa có hay không có đều biết rất rõ. Tất cả 
những nhân vật này là những nhân vật tưởng tri của những nhà văn Trung Quốc dựng lên, từ 
truyện Tây Du Ký, Đông Du Bát Tiên, Nam Du Huê Quang, Bắc Du Chơn Võ, Phong Thần, 
Phong Kiếm Xuân Thu, Liêu Trai Chí DỊ, v.v.. 


Tat cả nhân vật trong những chuyện này toàn là tưởng tri của các nhà văn khéo tưởng 
tượng dựng lên mà viết ra. Các nhà làm tôn giáo không thông suốt nên tin rằng những nhân 
vật này có thật, vì thế mới đem các nhân vật hư cấu trong các bộ truyện này vẽ ra hình tượng 
hay tạc ra cốt tượng rồi đặt lên bàn thờ, nơi trang trọng nhất trong các đèn thờ. Do vô minh 
không biết nên các tín đồ của các tôn giáo bỏ tiền ra xây chùa, tháp, miễu, niệm Phật đường, 
thánh thất, nhà thờ, v.v.. một số tiền không phải nhỏ. Trong khi đất nước đang xóa đói giảm 
nghèo mà được số tiền ấy thì nhân dân làm sao đói, làm sao nghèo. Phải không thưa quý vị? 


Đảnh rằng tỉnh thần tôn giáo là một điều cần thiết như cơm ăn áo mặc, nhưng phải là tĩnh 
thần có đạo đức, có văn hóa, chớ không lẽ tính thần lạc hậu mê tín, quỳ lạy câu xin những nhân 
vật hư cấu như vậy ban phước lành thì thật là ngu ngốc vô cùng. 


Trong thời đại được gọi là tôn giáo văn minh, nhưng chúng tôi thấy không có văn minh 
chút nào cả, vì trong các nơi thờ tự của các tôn giáo còn giữ nguyên những những hình ảnh 
nhân vật hư câu giàu tưởng tượng. 

12 nhân duyên đã làm sáng tỏ thế giới siêu hình là thế giới tưởng, khiến con người không 
còn sông trong mê tín mù quáng lạc hậu nữa. Mười hai nhân duyên cũng làm cho chúng ta 
thông suôt vũ trụ là một thê giới duyên hợp, nên không còn ai dôi gạt được chúng ta nữa. 

SÁU XỨ là sáu nơi thường tiếp xúc với SÁU TRÀN. Sáu xứ là gì? 

Sáu xứ là MẮT, TAI, MŨI, MIỆNG, THÂN, Ý. Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý là chỉ cho một 
con người. Một con người là phải có đủ mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý. Cho nên nói sáu xứ 
tức là nói con người, trong một con người có ba cái biệt: 


I- Ý thức. 
2-_ Tưởng thức. 
3- Thức thức. 


- - Y thức là cái biêt của mọi người đang sử dụng trong cuộc sông hăng ngày. 
- _ Tưởng thức là cái biệt trong giâc mộng; là cái biệt của các nhà ngoại cảm; là cái biệt 
của những người lên đông nhập xác; là cái biệt của những phù thủy. 


- _ Thức thức là cái biết của những người đã tu chứng đạo (tuệ Tam Minh). 

Muốn biết rõ sáu xứ chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy: “Từ duyên của Sáu Xứ là 
gì? Danh Sắc là câu trả lời”. 

Danh sắc là thân và tưởng thức của chúng ta. Bởi thân ngũ uẫn có năm uẫn: sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức. SẮC là thân, THỌ là các cảm thọ của thân và tâm, TƯỞNG là tưởng 
thức, HÀNH là các hoạt động của thân, tâm và tưởng, THỨC là cái biệt của thân, tâm người đã 
tu chứng đạo. 

Như vậy, bây giờ quý vị đã hiểu rõ danh sắc. DANH SẮC chỉ là THÂN TÂM của chúng ta 
mà thôi. 


DANH là TƯỞNG THỨC và SẮC là SÁU THỨC. Vậy, danh sắc gồm có bảy cái biết: 


1- Nhãn thức. 
2- Nhĩ thức. 
3- Tỷ thức. 


4-  Thiệt thức. 
5- _ Thân thức. 
6- Ý thức. 

7- Tưởng thức. 


Cho nên nói danh sắc tức là nói bảy cái thức. Vậy chúng ta hãy lắng nghe đức Phật 
dạy: “Từ duyên của Danh Sắc là gì? Thức là câu trả lời”. 


Đúng vậy, THỨC là bảy cái biết của THÂN, TÂM như trên đã nói, ngoài bảy thức thì 
không có danh sắc. Danh sắc không có thì thân, tâm và tưởng cũng không có. Mà thân, tâm và 
tưởng có là phải có sự hoạt động, sự hoạt động đó gọi là hành. Cho nên, đức Phật xác định rất 
rõ ràng: “Từ duyên của Thức là gì? Hành là câu trả lời”. 


HÀNH là sự hoạt động của THÂN, TÂM và TƯỞNG, nếu thân tâm và tưởng không hành 
theo con đường giải thoát của Phật giáo mà hành theo tham ái thì đó là sự hoạt động không 
sáng suốt. Sự hoạt động không sáng suốt thường đem đến sự đau khổ vô cùng vô tận. Biết rõ 
như vậy nên đức Phật dạy: “Từ duyên của Hành là gì? Vô Minh là câu trả lời”. (61 Tương 
Ứng tập 2) 

Vô minh tức là không sáng suốt, mà hoạt động không sáng suốt là tạo ra nhiều khổ đau. 
Bởi vậy, muốn hành là phải hành theo đạo đức của Phật giáo. Hành theo đạo đức của Phật giáo 
là không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. KHÔNG LÀM KHÔ MÌNH, KHÔ NGƯỜI 
VÀ KHÔ TẤT CẢ CHÚNG SANH là giải thoát. Đó là mục đích giải thoát của đạo Phật. 

Trong kinh Tương Ưng, có chỗ ngài Xá Lợi Phất hỏi Phật: “Bạch Thế Tôn! Nếu con 
được hỏi: Này hiền giả, giải thoát như thế nào? Mà đã tuyên bố trí đã được chứng đắc, 
sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc làm đã làm xong, không còn trở lui trạng thái 
này nữa? 


Thì con sẽ trả lời, do tự giải thoát, do tự đoạn diệt tất cả chấp thủ, con luôn an trú tâm 
trong chánh niệm. Nhờ sông an trủ tâm trong chánh niệm như vậy, các lậu hoặc không 
còn tiếp tục rỉ chảy và con không còn chấp tự ngã”. 


Ngài Xá Lợi Phát trả lời rất đúng. Sự giải thoát này phải do chính mình, không có một 
người nào giúp mình được. Do tự chính mình phải ĐOẠN DIỆT CÁC CHÁP THỦ và phải luôn 
luôn SÓNG AN TRÚ TÂM TRONG CHÁNH NIỆM, nhờ vậy mọi ác pháp không tác động được 
tâm. Tâm hoàn toàn vô lậu, chứng đạt chân lý, như đức Phật đã kết luận như sau: “7n lại, 
pháp môn này gọi tắt như sau: Những cái gì được vị Sa môn gọi là lậu hoặc là Ta không 
còn nghỉ ngờ gì nữa, chúng đã được Ta diệt tận không còn phân vân gì nữa”. (100 Tương 
Ung tập 2) 

Người có trí tuệ về pháp thì phải thông suốt GIÀ, CHÉT. 


GIÀ là cơ thể phải suy nhược, Tăng rụng, da nhăn, tóc bạc, lưng khom, tay chân run TẨY, 
yếu đuối, v.v.. Đó là một sự đau khổ của kiếp người. 


CHÉT là cơ thê bị hủy diệt, tử vong, các uấn tàn lụn, hoại diệt, v.v.. Đó là một sự khô mà 
con người không ai tránh khỏi. Do thông suốt sự khổ đau ấy, nên người có trí phải lo tu tập 
làm chủ giả chết. Cho nên, đức Phật dạy: “Wày các thầy Tỳ kheo, vị Thánh đệ tử biết già chết 
như vậy, biết già tập khổ như vậy, biết già diệt như vậy, biết con đường đưa đến già chết 
diệt như vậy”. Một khi đã hiểu biết như vậy thì họ sẽ cô găng tu tập để giữ gìn TÂM BẤT 
ĐỘNG. Do đó tâm họ sẽ vô lậu hoàn toàn, không bị thời gian quá khứ và vị lai chi phối. Cho 
nên, kinh Tương Ưng xác định sự hiểu biết đó là pháp trí: “Đây là PHÁP TRÍ của vị ấy. Vị ấy 
với pháp này được thấy, được biết, được quả tức thời, được đạt đễn, được thể nhập, hướng 
dẫn thái độ của mình đối với quá khứ và trong tương lai” (106 Tương Ung tập 2). Quý vị có 
hiểu lời dạy này chăng? 


Pháp trí là trí tuệ hiểu biết về các pháp sinh, già, bệnh, chết là khổ. Người có pháp trí là 
người biệt cuộc đời là khô, không có vật gì trên thê gian này là ta, là của ta. Hiêu được như 
vậy thì hãy buông xả cho sạch. Vì buông xuông cho sạch nên được giải thoát hoàn toàn. 


Khi một người có PHÁP TRÍ thì họ không nghĩ gì về tương lai, dù trong tương lai có xảy 
ra điều gì họ cũng chăng còn lo lắng buồn phiền và sợ hãi nữa. Do chăng còn lo lắng buồn 
phiền sợ hãi nên họ đang sống trong TÙY TRÍ. Vậy, chúng ta muốn hiểu tùy trí thì hãy nghe 
đức Phật dạy: “Những §d môn hay Bà la môn nào trong tương lai sẽ hiểu rõ già chết, sẽ 
hiểu rõ già chết tập khởi, sẽ hiểu rõ già chết diệt, sẽ hiểu rõ con đường đưa đến già chết 
diệt, tắt cả THữNg vị ấy sẽ hiểu biết như vậy. Như vậy, như hiện nay Ta vậy. Đây tức là TÙY 
TRÍ của vị ấy”. 


Người có được pháp trí và tùy trí thì người ấy sống trong ba thời gian quá khứ, hiện tại 
và vị lai hoàn toàn thân tâm được giải thoát không còn một chút xíu nào lậu hoặc. Người ấy 
được nhập lưu, nhập vào dòng thánh, được đầy đủ trí hữu học, được đầy đủ minh hữu học. 
Vậy Trí hữu học và trí minh hữu học như thế nào? Muốn biết hai loại trí này chúng ta hãy nghe 
đức Phật dạy: “Wày các thầy Tỳ kheo! Vì rằng vị Thánh đệ tử được thanh tịnh và thuân tịnh 
hai loại trí: PHÁP TRÍ và TÙY TRÍ. Vị ấy được gọi là Thánh đệ tử đạt tri kiến, đã đi đến diệu 
pháp này, đã chấp nhận diệu pháp này, đã đây đủ hữu học trí, đã đây đủ trí hữu học mình, 
đã nhập được pháp lưu, là bậc Thánh mình đạt tuệ, đã đứng gõ vào cửa bất tử”. (107 Tương 
Ứng tập 2) 


Trong lời dạy này rất rõ ràng, người có đủ pháp trí và tùy trí là người hoàn toàn làm chủ 
sinh, già, bệnh, chêt. Người hoàn toản làm chủ sinh, già, bệnh, chêt như lời dạy trong đoạn 
kinh này là người đang đứng gõ vào cửa bât tử. Vì đã đủ trí hữu học và trí minh hữu học. 


se 


NHỮNG CĂN BẢN CỦA TRÍ 


Mạ: người tu theo Phật giáo đều phải hiểu biết sự giải thoát của Phật giáo hoàn toàn 
do sự HIẾU BIẾT, nhưng hiểu biết thì phải bằng trí tuệ. Cho nên, trong kinh thường gọi 
là TRÍ: “7rí biết rằng già chết do duyên sanh. Trí biết rằng không có sanh thì không có già 
chết. Trí biết rằng trong quá khứ già chết cũng do duyên sanh. Trí biết rằng không có sanh 
thì không có già chết. Trí biết rằng trong tương lai già chết cũng do duyên sanh. Trí biết 
rằng không có sanh thì không có già chết. Phàm khi nào có trí về trú pháp, chỗ ấy cũng có 
trí về tận pháp, hoại pháp, ly tham pháp và diệt pháp”. (111 Tương Ung tập 2) 


Một người tu theo Phật giáo phải thông suốt sáu TRÍ như sau: 

I-_ Trí biết răng GIÀ CHẾT do duyên SANH. 

2- _ Trí biết rằng không có SANH thì không có GIÀ CHÉT. 

3- Trí biết rằng trong quá khứ GIÀ CHÉT cũng do duyên SANH. 
4- _ Trí biết răng không có SANH thì không có GIÀ CHÉT. 

5- _. Trí biết rằng trong tương lai GIÀ CHẾT cũng do duyên SANH. 
6-_ Trí biết rằng không có SANH thì không có GIÀ CHÉT. 


Khi thông suốt sáu trí này thì người ấy có đây đủ trí về TẬN PHÁP, trí về HOẠI PHÁP, trí 
về LY THAM, trí về DIỆT PHÁP, nhờ đó tâm họ hoàn toàn giải thoát, tức là bất động trước các 
pháp. 

Tóm lại, trên đây là phần trí hiểu biết gồm có PHÁP TRÍ và TÙY TRÍ, người tu hành theo 
Phật giáo mà không thông suôt hai trí này thì không thê nào giải thoát. 


se 


( NĂM SỢ HÃI VÀ HẬN THỦ 


Ở đời, con người sống thường sợ hãi và thù hận. Nhưng ít ai truy tìm nguyên nhân nào 
sinh ra những sợ hãi và thù hận. Sợ hãi và thù hận là sự khổ đau của con người. Vậy muốn 
thoát ra mọi sự khổ đau ây thì phải nhiếp phục năm sợ hãi và hận thù. Vậy nhiếp phục năm sợ 
hãi và hận thù bằng cách nào? Như trên đã nói, phải truy tìm nguyên nhân nào sinh ra những 
sợ hãi và hận thù. 

Biết tâm trạng khổ đau của mình là như vậy, nhưng truy tìm nguyên nhân sinh ra sự khô 
đau ấy thì chúng ta mù tịt như người đi trong đêm tối. Vậy chúng ta phải nương vào đức Phật, 
Người có đầy đủ trí tuệ sáng suốt sẽ dạy nhiếp phục sợ hãi và hận thù bằng năm phương pháp. 
Vậy năm phương pháp như thế nào? 


Phương pháp thứ nhất đó là “Đoạn tuyệt sát sanh, đoạn tuyệt sát sanh thì sợ hãi, hận 
thù sẽ được nhiêp phục”. (127 Tương Ung tập 2) 


Đúng vậy, nguyên nhân sinh ra sợ hãi và hận thù là sự “giết hại và ăn thịt chúng sinh ”, 
nếu không dứt trừ nguyên nhân nảy thì loài người mãi mãi sẽ khổ đau vĩnh viễn vì sợ hãi và 
hận thù. 

Hằng ngày trên hành tỉnh sống này con người đã giết hại chúng sinh để ăn thịt thì số 
lượng không thẻ tính hết được. Trước khi chết, chúng sinh kêu la thảm thiết và lăn lộn giãy 
giụa trước bàn tay độc ác của con người. 


Miếng ăn ai cũng xem là ngon bổ, nhưng khi nuốt qua khỏi cổ thì nó toàn là đồ bất tịnh. 
Quý vị có thấy không? Vậy mà người ta tưởng nó là đồ ngon bổ giúp cho cơ thể con người 
khỏe mạnh. Sự thật không phải vậy, càng chạy theo ăn uống bằng thực phẩm chúng sinh thì 
bệnh tật càng nhiều. Quý vị cứ xét xem, có người nào ăn thịt chúng sinh mà không bệnh tật 
đâu? 

Ăn thịt chúng sinh càng nhiều thì bệnh đau càng nhiều, thì sợ hãi cảng to, vì sợ chết. Vả 
lại, một con người cần phải có lòng yêu thương, vì lòng yêu thương mới nhiếp phục được sợ 
hãi và hận thù, chỉ có yêu thương chúng ta mới không giết hại và ăn thịt chúng sanh. 


Trong lời dạy của đức Phật là muốn nhiếp sợ hãi và hận thù thì không nên sát sanh, mà 
không sát sanh thì chỉ có lòng yêu thương sự sông. 


Mọi loài sông trên hành tinh này đều quý trọng sự sông, không có loài nào không quý 
trọng sự sống của mình, nhưng vì quá quý trọng sự sông của mình nên xâm phạm vào sự sông 
của loải vật khác, cho nên loài vật loài vật lớn ăn hiếp loài vật bé và giết hại chúng để ăn thịt. 
Sự giết hại và ăn thịt nhau là vì không có lòng yêu thương. 


Con người hay con vật đều có sẵn lòng yêu thương, chỉ con người và loài vật cần phát 
triên lòng yêu thương ây băng những hành động như: Lời nói phải ôn tôn nhẹ nhàng, êm ái dịu 


hiền, không được nói lời thô lỗ, hung dữ, cộc căn, la hét, nạt nộ, v.v.. Còn về hành động tay 
chân phải nhẹ nhàng không nên đấm đá, múa tay, múa chân; luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ hay 
bó thí những vật cần thiết cho người khác hay loài vật khác, v.v.. Còn về ý suy nghĩ những 
điều lỗi lầm về người khác thì nên tha thứ và thương yêu họ. Chúng ta đừng vì những điều nhỏ 
nhặt mà tạo thêm sợ hãi và hận thù thì rất bất lợi cho mình, cho người. Do những điều này mà 
đức Phật dạy không nên SÁT SANH, tức là dạy chúng ta phải biết YÊU THƯƠNG nhau. 


Cho nên, trong cuộc sống hăng ngày, chúng ta sống chung nhau thì nên hài hòa với mọi 
người, đừng nghi ngờ lẫn nhau vì nghi ngờ làm cho chúng ta sợ hãi và hận thù. Khi nghi ngờ 
thì lòng yêu thương sẽ bị đánh mắt. Mất lòng yêu thương thì cuộc sống sẽ mang đến muôn 
ngàn đau khô. Bởi vậy, trên đời này chỉ có lòng yêu thương thì cuộc sông sẽ không còn xung 
đột và chiến tranh, thì mọi người sống mới được bình an yên vui và hạnh phúc. 


Như ở trên chúng ta đã biết, do sát sinh mà con người sợ hãi và hận thù, vì thế chúng ta 
chỉ cần không giết hại và ăn thịt chúng sinh thì sợ hãi và hận thù sẽ tiêu tan. Lời dạy này rất 
đúng, vì mọi người đã từng cầm dao giết hại chúng sinh. Trước cái chết không có con vật nảo 
mà không sợ hãi, và khi bị giết làm sao chúng không hận thù trong lòng. Theo luật nhân quả, 
giết hại và ăn thịt chúng sinh là tạo nhân sợ hãi hận thù, nên quả thì chúng ta phải luôn luôn 
sợ hãi và hận thù. 

Phương pháp thứ hai đức Phật dạy: “Đoạn tuyệt lấy của không cho, như vậy sợ hãi hận 
thù sẽ được nhiếp phục”. (127 Tương Ưng tập 2) 


Đúng vậy, trên đời này, nếu mọi người đừng tham lam trộm cắp, Cướp giựt của người 
khác thì làm sao có sợ hãi và hận thù. Chỉ vì tham lam trộm cắp, cướp của khiến cho mọi người 
sợ hãi. Người có tiền của luôn luôn sợ mất mát vì thế đâm ra nghi ngờ người này kẻ khác gian 
tham sẽ lấy của cải của mình. Còn người lẫy của người khác thì sợ bị bắt vào tù ra khám. Bởi 
vậy sự sợ hãi hận thù do từ sự gian tham trộm cắp, cướp giựt. Muốn sợ hãi hận thù không có 
thì phải chấm dứt gian tham trộm cắp cướp giựt. 


Tham lam trộm cắp cướp giựt là một hành động đê tiện hèn hạ xấu xa. Của người khác 
làm bằng mồ hôi và công sức rất vất vả cực khổ mới có, thế mà chúng ta nỡ tâm cướp giụt hay 
trộm cắp của người thật là đê tiện. 


Tại sao chúng ta không tự làm ra của cải tài sản đề phục vụ cuộc sông của mình, lại hèn 
hạ ăn không ngôi rôi mà muôn có của cải tài sản nhiêu. Cho nên, những kẻ tham lam trộm cắp, 
cướp giựt của cải tiên bạc của kẻ khác là không xứng đáng làm người. 


Muốn làm người cho ra con người thì phải chấm dứt ngay những tính tham lam, phải 
đoạn tuyệt lây của không cho như lời dạy của đức Phật. 


Đoạn tuyệt lây của không cho thì không còn sợ hãi, thù hận sẽ không còn nữa, vì đó là 
một lợi ích rất lớn cho mọi người. Cho nên, muốn không còn sợ hãi và hận thù thì phải chấm 
dứt ngay LÂY CỦA KHÔNG CHO, chỉ cần không lấy của không cho là sợ hãi và hận thù sẽ 
chấm dứt. Đó là nguyên nhân thứ hai sẽ giúp chúng ta nhiếp phục sợ hãi và hận thù. 

Nguyên nhân thứ ba nhiếp phục sợ hãi và hận thù là phải đoạn tuyệt tà hạnh trong các 
dục vọng, như lời đức Phật dạy: “Đoạn tuyệt sống tà hạnh trong các dục vọng, như vậy sợ 
hãi hận thù sẽ được nhiếp phục” (127 Tương Ung tập 2). Vậy tà hạnh trong các dục vọng là gì? 


Tà hạnh trong các dục vọng là lòng ham muốn thấp hèn, đê tiện, xấu xa, như thấy VỢ 
người sinh tâm tà dâm; thấy của cải tiền bạc của người khác không cho mà muốn lây; thấy gà, 
vịt, cá, tôm muốn bắt giết làm thịt để ăn. Những tả hạnh, dục vọng như vậy sẽ mang đến những 
sự sợ hãi và hạn thủ làm cho thân tâm đau khổ không bao giờ dứt. Bởi vậy, những hành động 
nào làm khổ mình, khô người là tà hạnh. Quý vị cần lưu ý! 


Tà hạnh không chỉ có một nghĩa là gian dâm bất chánh với phụ nữ, với vợ người khác, 
mà tà hạnh còn nhiều nghĩa khác nhau như: Giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh, v.v.. tham 
lam, trộm cắp, cướp giựt, lẫy của không cho, v.v.. nói đối lường gạt người khác, sống không 
thành thật, v.v... uống rượu say xin, v.v.. Đó là những tà hạnh mà người có văn hóa đạo đức 
thì không ai làm những điều đó. Những người sống trong tà hạnh thường hay sợ hãi, hận thù 
nên đời sông bất an không bao giờ có những phút giây an vui chân thật. 


Nguyên nhân thứ tư nhiếp phục sợ hãi và hận thù là đoạn tuyệt nói dối, như lời đức Phật 
dạy: “Đoạn tuyệt nói láo, như vậy sợ hãi hận thù sẽ được nhiếp phục”. (127 Tương Ung tập 2) 

Đúng vậy, người nào không nói dối thì không bao giờ sợ hãi, vì nói dối luôn luôn sợ 
người ta phát giác ra mình nói đối thì sẽ mắt thê diện, mất uy tín. 

Làm một điều gì gian xảo không thật thì trong lòng lúc nào cũng sợ hãi. Cho nên trên 
đời này, muốn đừng sợ hãi thì không nên làm một việc gì gian xảo không thật, như người bán 
đồ lậu thuế thì phải sợ hãi; một người ngoại tình với người khác thì rất sợ hãi; một người buôn 
bán hàng giả thì phải sợ hãi; một người làm ăn không lương thiện, có sự mờ ám thì phải sợ 
hãi; một người tu sĩ sống phạm giới, phá giới thường sợ hãi với những người giữ giới luật, họ 
thường làm những việc lén lút như ăn uông phi thời, uống rượu lén, hút thuốc lén, núp chỗ này 
chỗ khác, luôn luôn tâm họ bất an. Cho nên, đoạn tuyệt nói dối, những việc làm gian xảo không 
thành thật thì tâm sẽ không còn sợ hãi. 


Nguyên nhân thứ năm nhiếp phục sợ hãi và hận thù là đoạn tuyệt uống rượu, như lời đức 
Phật dạy: “Đoạn tuyệt uông rượu, như vậy sợ hãi hận thù sẽ được nhiêp phục”. (127 tương 
ưng tập 2) 


Rượu là chất độc sẽ phá hoại cơ thể chúng ta sinh ra nhiều thứ bệnh tật mà không có 
thuốc trị. Cho nên, Phật giáo mới có giới cắm này, vì rượu là một chất độc gây nên bệnh tật và 
còn làm rối loạn thần kinh, cho nên một người say rượu họ ăn nói lung tung giống như người 
điên loạn trí. Khi chúng ta nghĩ đến giới cấm này thì chúng ta tự hỏi: 

Tại sao Phật giáo lại có giới cắm uống rượu? Còn tất cả các tôn giáo khác không có giới 
cắm này. Đây là một điều mà chúng ta cần phải suy ngẫm và xét lại. 

Rượu là một chất dễ kích thích thần kinh làm cho hưng phẫn, khi một người uống rượu 
thường hay nói nhiều, nhưng khi say rượu thì không còn làm chủ ý thức nên hay nói ngang, 
nói đọc, nói trái, nói phải, nói xuôi, nói ngược, nói như thế nào cũng được. Người say rượu 
thần kinh không còn điều khiến cơ thể nên thường đi ngả tới, ngả lui, nghiêng bên này, ngả 
bên nọ, chân bước tới, chân bước lui, miệng thì ự ẹ, lúc thì la lối, lúc thì nói lầm thầm. Đầu óc 
không còn phân biệt chỗ dơ, chỗ sạch, đụng đâu năm đó, năm co như con chó rồi lăn qua, lộn 
lại, nước miêng đờm dãi dính đây người trông rất bần thỉu không ai dám lại gần, gặp ai cũng 
muốn đánh, muốn chửi người đối diện, vì thế gặp người say rượu ai cũng lân tránh xa. 


Người say rượu thường nói lời hung dữ, thô lỗ, tục tăn, chửi thê thiếu văn hóa, không 
nhân phẩm. Cho nên chúng ta biết, rượu làm mất trí con người. Vì vậy, đức Phật mới 
cấm UỐNG RƯỢU. Uống rượu là một tai hại rất lớn, thường gây ra bạo lực gia đình. Cho nên, 
thấy a1 uống TƯỢU mỌI người đều sợ hãi tránh xa. Bởi vậy, đoạn tuyệt uống rượu thì sợ hãi sẽ 
được nhiếp phục. Một người sống mà không sợ hãi là giải thoát không còn khô đau. 


Đúng vậy, nếu đoạn tuyệt năm điều đức Phật cắm trên đây thì làm gì tâm còn sợ hãi và 
hận thù. Bởi vậy, năm giới cầm của Phật rất cần thiết cho sự sống của mọi người, nếu mọi 
người ai cũng giữ gìn năm giới cấm này đừng vi phạm, thì thế gian này là thiên đàng cực lạc, 
đâu còn xung đột và chiến tranh, đâu còn tranh cãi hơn thua, đâu còn sợ hãi một điều gì nữa. 


Chính vì con người hay sợ hãi nên nghĩ ra cách này cách khác để không còn sợ hãi, 
nhưng tất cả những việc làm của thế gian tưởng là hết sợ hãi, nhưng càng làm thì lại càng sợ 
hãi. Ví dụ, một người sợ đói, lo làm ăn có tiền, có bạc, có thóc lúa nhiều thì lại sợ hãi người 
khác cướp bóc lấy của cải tài sản do mình làm ra, từ sợ hãi đói khát đến sợ hãi bị người lấy. 
Cho nên giải quyết sự sợ hãi này thì có sự sợ hãi khác. Cứ như vậy chạy loanh quanh mãi mà 
không có lối thoát ra sợ hãi. Nếu chúng ta dựa theo lời Phật dạy mà giữ gìn năm giới cân thận, 
nghiêm chỉnh thì khiếp đảm sợ hãi sẽ tự nhiếp phục. 


Tuy thấy năm giới cấm của Phật trông rất thường, vì mọi người cho đó là giới luật của 
người cư sĩ. Nhưng ta là người theo Phật giáo thì rõ năm giới cầm này rất quan trọng, là cơ 
bản để cuộc sông hạnh phúc cho một người, dù người đó có theo Phật giáo hay không, hoặc 
theo một tôn giáo khác cũng không quan trọng, chỉ người đó biết sống đúng năm giới này là 
người đó đem lại cuộc sông của mình một bình an, yên ôn mà không có một ác pháp nào làm 
lay động tâm người ấy được. Bởi vậy, nói năm giới nhiếp phục được sợ hãi, hận thù, mới nghe 
ai cũng không tin. Nhưng sự thật thì năm giới là những phương pháp nhiếp phục lòng sợ hãi 
và hận thù không có pháp nào hơn được. 


Bởi vậy, chúng tôi xin khuyên mọi người chớ xem thường năm giới cắm này, nó là 
phương pháp cơ bản nhất của Phật giáo để cứu mọi người ra khỏi mọi sự khổ đau, mà đức Phật 
đã xác định rõ ràng: “Vốn con người khổ đau vì sợ hãi và hận thù”. Vì sợ hãi và hận thù mà 
con người chịu biết bao khổ ải. Vậy mà đạo Phật có phương pháp nhiếp phục được sợ hãi và 
hận thù đem lại sự bình an cho con người, thế mà chúng ta không tu tập thì quá dở, quá ngu sĩ, 
mê muội. Phải không quý vị? 

Không lẽ sống trong cuộc đời này chúng ta đành chịu những sự khổ đau dày vò hay sao? 


Phải chỉ chúng ta không biết phương pháp giải thoát thì đành chịu, còn biết mà đành chịu 
thì đâu phải là người trí. 


BỒN DỰ LƯU CHI 


Ku chúng ta đến với đạo Phật là phải đến với lòng tin. Vậy đến với lòng tin là đến như 
thế nào? 


Thứ nhất, chúng ta tin Phật là tin một người có đầy lòng yêu thương tắt cả vạn vật, không 
làm tôn thương chúng sanh, không bao giờ Ngài ăn thịt chúng sanh. 


Thứ hai, chúng ta tin Phật là người không bao giờ tham lam lấy của không cho, luôn luôn 
có được những gì Ngài sẵn sàng bô thí, giúp đỡ người khác. 


Thứ ba, chúng ta tin Phật là tin người không bao giờ có tâm dâm dục trần tục, Ngài là 
người sông với thân tâm thanh tịnh trong sáng, không bao giờ đê dâm dục làm nhơ bân thân 
tâm. Ngài xem tâm dâm dục là một thứ dục lạc nhơ nhớp uê trược, sinh ra nhiêu thứ khô đau 
của kiêp người. 

Thứ tư, chúng ta tin Phật là người không bao giờ nói dối, không lường gạt dù bất cứ một 
việc nhỏ nhặt nào với aI. Ngài luôn luôn là người thành thật. 

Thứ năm, chúng ta tin Phật là người không bao giờ uống rượu, dù một giọt nhỏ cũng 
không bao giờ nêm... 


Lấy năm giới đức hạnh làm tiêu chuẩn cho một người đức hạnh như Phật thì đức Phật là 
một người không hề vi phạm trong năm giới luật này, vì thế mọi người đều phải tin đức Phật. 
Vả lại đức Phật là con vua cháu chúa mà bỏ sự giàu sang của mình để đi tu thật là vĩ đại. Nhất 
là khi đi tu Ngài là người có đủ khả năng làm chủ được sinh, già, bệnh, chết. Đó là một điều 
mà mọi người trên thế gian này không ai làm được, vì thế mọi người càng tin đức Phật nhiều 
hơn nữa. 


Đức Phật là một con người thật, có cha mẹ sinh ra và lớn lên trên hành tính này, người 
Ấn Độ, con của một nhà vua, lớn lên đi tu làm chủ được sự sống chết, cho nên mọi nĐƯỜI aI1 
cũng đầy đủ lòng tin bắt di, bất dịch đối đức Phật. Đây là lòng tin thứ nhất mà mọi người theo 
Phật giáo không thể nào thiếu khuyết được, như trong kinh Tương Ưng dạy: “Đẩy đứ lòng tin 
bắt động đối với Phật”. 


Khi đã tin Phật thì tất cả những gì đức Phật dạy chúng ta đều tin tròn đầy. Vả lại, những 
lời dạy của đức Phật rất thiết thực và lợi ích rất lớn cho những ai đã có duyên được nghe, dù 
chỉ một lần cũng tìm thấy sự an vui trong sự sông. Nhờ nghe những lời dạy â ây mả mọi người 
chủ động làm chủ được tâm mình không bị các ác pháp chi phối làm khổ mình, khổ người. 


Do được nghe những lời dạy của đức Phật nên lòng ham muốn giảm dần và sự an vui 
tăng dần lên một cách rất rõ ràng, cụ thể, tuy rằng chưa tu tập gì cả, nhưng đã có lợi ích như 
vậy. Bởi vì pháp của Phật là đạo đức nhân bản - nhân quả, dạy sông không làm khổ mình, khô 
người và tất cả muôn loài chúng sanh. Pháp đem lại lợi ích cho tất cả chúng sanh như vậy nên 


mọi người phải đầy đủ lòng tin, vì thực tế ai không tu theo Phật pháp thì thôi, mà đã tu theo 
Phật pháp thì lòng tin tuyệt đối không thê có ai làm thôi chuyền lòng tin ấy được, như lời Phật 
đã dạy: “Đẩy đủ lòng tin đối với Pháp, do đức Phật khéo thuyỄt”. Pháp của Phật là một 
phương pháp cải tạo sự sống, từ sự sông đau khổ chuyên đổi thành sự sống an vui và hạnh 
phúc, giúp cho loài người thoát khổ bằng sức tự lực của mình. 


Chúng đệ tử Phật là những bậc Lạc Thiện Hạnh, những bậc Lạc Trực Hạnh, những bậc 
Lạc Chánh Hạnh, những bậc Lạc Như Pháp Hạnh. Những bậc tu hành như vậy làm sao chúng 
ta không tin. Phải không quý vị? 


Nhìn những gương mặt của những bậc này lúc nào cũng thấy một niềm vui hân hoan, 
không thấy có một xíu nào phiền não, buôn rầu trên gương mặt của các Ngài. Thật là vi diệu 
thay cho pháp Phật đã đem lại cho loài người một niềm vui chân thật, vì thế chúng ta làm sao 
không tin những đệ tử của đức Phật, phải không quý vị? 


Vậy chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy: “Đẩy đủ lòng tin bắt động đối với Chúng 
Tăng là đệ tử Thế Tôn, là bậc LẠC THIỆN HẠNH, là bậc LẠC TRỤC HẠNH, là bậc LẠC 
CHÁNH HẠNH, là bậc LẠC NHƯ PHÁP HẠNH”. Đúng vậy, những bậc mà đầy đủ những đức 
hạnh này thì làm gì chúng ta không tin. Nghe những tên đức hạnh này chúng ta đã hình dung 
được những bậc giải thoát như thế nào rồi. 


Giới luật đức hạnh của Phật giáo là một sự sống mang lại sự an vui cho mình, cho người 
và cho tất cả các loài chúng sanh. Vì thế giới luật đức hạnh của Phật không có một phong cách 
sống làm người có văn hóa và đạo đức nào hơn, vì vậy chúng ta hãy tuyệt đối tin vào giới luật 
đức hạnh của Phật. Chúng ta hãy theo như lời Phật dạy mà thực hiện một đời sống giới luật 
nghiêm chỉnh, một lòng tin tuyệt đối không bao giờ thay đổi: “Đẩy đủ lòng tin đổi với GIỚI 
LUẬT ĐỨC HẠNH được các bậc Thánh quý mến, không bị bỂ vụn, không bị húy hoại, không 
có tỳ vết, không có vết nhơ, đưa đến tự do, được người trí tán thán, không bị nhiễm trước, 
đưa đến thiên định”. (128 Tương Ung tập 2) 


Đúng vậy, nếu ai tin tưởng vào giới luật đức hạnh của Phật mà thực hiện đời sống của 
mình thì sẽ được giải thoát như lời đức Phật đã dạy: “Œïới luật còn là đạo Phật còn, giới luật 
mắt là đạo Phát mát”. 


see 


": , 
„3 / 
L 
¡ 
ị Ù 


CÁC HÀNH LÂY 
, (mờ VÔ MINH LÀM NHÂN 
\ 


'Í Tường: người ở đời chưa biết Phật Pháp nên sống trong vô minh, vì thế mỗi hành động 
việc làm trong cuộc sống hằng ngày đều tạo hành động (nhân) vô minh, mà đã vô minh thì tất 
cả mỗi hành động và việc làm đều bất thiện. Do nhân vô minh bất thiện nên phải gặt lẫy quả 
khổ đau. Do VÔ MINH nên các HÀNH VÔ MINH, các hành vô minh nên tạo ra muôn vàn thứ 
khổ đau. Cho nên đức Phật nói: “Các hành lấy vô mình làm nhân, lấy vô mình làm tập khởi, 
lấy vô mình làm tác sanh, lấy vô mình làm hiện hữu. Do vô mình có mặt nên các hành có 
mặt; do vô mình không có mặt nên các hành không hiện hữu”. (149 Tương Ung tập 2) 


Chúng ta cứ suy ngẫm lại lời dạy trên đây rồi xét nghiệm lại cuộc sông hăng ngày. Chính 
con người đau khô vì vô minh, làm mọi việc mà không biệt mình làm thiện hay ác, đó là VÔ 
MINH. Do vô minh nên cuộc đời con người phải chịu nhiêu khô đau và khô đau mãi mãi. 


Muốn thoát mọi sự khổ đau thì phải phá vỡ vô minh. Phá vỡ VÔ MINH thì phải MINH. 
Vậy làm như thê nào mới có minh? 


Phải tin vào PHẬT, PHÁP, TĂNG và GIỚI, khi lòng tin đã được đây đủ trọn vẹn thì chúng 
ta tập sống như Phật và học tập những pháp mà Phật đã dạy, nhờ thế chúng ta mới có đủ: Lạc 
Thiện Hạnh, Lạc Trực Hạnh, Lạc Chánh Hạnh, Lạc Như Pháp Hạnh. Như vậy vô minh bị phá 
vỡ và minh được hiện bày. 


Minh được hiện bày thì vô minh không còn nữa. Vô minh diệt thì giải thoát hoàn toàn, 
con người lúc bây giờ không còn khô đau nữa. 


Bởi chính VÔ MINH mà con người đau khổ và nhờ có MINH mà con người thoát khổ, vì 
vậy chúng ta biệt ngay đạo Phật giải thoát không phải băng thiên định mà băng trí tuệ, mà trí 
tuệ muôn có được thì phải học tập. 


Cho nên, đạo Phật có tám lớp học rõ ràng, chứ không phải tu tập thiền định như kinh 
sách phát triển và kinh sách Thiền Tông dạy. Khi tri kiến được học tập đầy đủ giáo pháp của 
đức Phật thì không có một ác pháp nào xen vào làm tâm hành giả động được. Vì thế, đạo Phật 
còn có mang một cái tên là ĐẠO TRÍ TUỆ. Khi rõ được như vậy thì chúng ta đến với đạo Phật 
là đến với sự học tập, nhưng phải học tập đúng giáo lý của đạo Phật mới có giải thoát, còn học 
tập sai pháp tức là học tập kinh sách pháp triển thì không bao có giải thoát, dù quý vị này có 
bằng tiễn sĩ Phật học nhưng lại do kiến giải của các tô, dù là các tổ Nam tông hay Bắc tông thì 
vẫn không đúng lời dạy của đức Phật, nên bằng tiến sĩ chỉ để treo chơi chứ không có ích lợi 
giải thoát gì cho người học tập cả. Học mà không tu như cái tủ đựng kinh sách, thật là uống 
cho một đời làm tu sĩ. Có nhiều người tham vọng cao nên quyết tâm đi du học từ nước này đến 
nước khác, nhưng cuối cùng chẳng làm chủ được những gì trên thân tâm của họ. Nhưng lại 


mang danh đi tu khắp nơi trên thế giới để “nỗ” với mọi người, chớ có lợi ích gì cho bản thân, 
chỉ vì danh mà thôi. 


se 


—==. 


| N- KHÔNG CÓ DỰ TĨNH 


Chúc ta hãy đọc kỹ những đoạn kinh Tương Ưng dưới đây, để biết hành động sống 
của chúng ta có giải thoát hay không giải thoát, làm việc thiện có lợi ích phước báo hay không, 
mà đức Phật đã dạy: “Này các thây Tỳ kheo, nếu người nào còn bị vô mình chỉ phối, dự tính 
làm phước lành, thức của người ây đi đến phuóc lành, nễu người ấy dự tính làm phi phước 
lành, thức của người ấy đi đến phi phước lành, nếu người ấy dự tính làm bất động lành, 
thức của người ấy đi đến bất động lành ”. 


Qua lời dạy nảy chúng ta thấy rất rõ, nêu một người tu sĩ làm việc thiện thì tâm người ấy 
hướng về việc thiện chớ không thê hướng về giải thoát được, cũng như làm một việc bât thiện 
thì tâm người ây hướng việc bât thiện chớ không thê hướng về sự giải thoát được. 


Cho nên, ở đây chúng ta dựa theo nhân quả mà xét một người tu sĩ thì biết họ tu tập giải 
thoát hay không giải thoát. 


Làm việc thiện thì hưởng phước báo của việc thiện, làm việc ác thì phải thọ chịu quả khô 
đau của việc làm ác đó. Không thê làm một việc này mà hưởng kết quả một việc khác được. 


Nếu chúng ta đoạn tận VÔ MINH thì chúng ta có giải thoát như lời đức Phật dạy: “Wày 
các thầy Tỳ kheo, khi nào vị Tỳ kheo đoạn tận vô mình, mình được sanh khởi. Vị ấy do vô 
mình đoạn tận, mình sanh khỏi, không dự tính làm phước lành, không dự tính làm phi 
phước lành, không dự tính làm bất động lành. Do không có dự tính, không có dụng ý, vị ây 
không chấp thủ một sự gì ở đời. Không chấp thủ, vị ấy không sợ hãi. Không sợ hãi vị ấy 
hoàn toàn tịch tịnh. Vị ấy biết rõ: Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm 
đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa”. (150 Tương Ung tập 2) 


Đọc qua lời của Phật trên đây chúng ta hiểu rất rõ. Đức Phật không có dạy chúng ta lạy 
lễ Phật nhiều để lập công bồi đức, mà cũng không dạy chúng ta làm việc thiện để được hưởng 
phước báo rồi mới diệt vô minh để được giải thoát, mà đức Phật dạy: Muốn giải thoát thì ngay 
đó phải vào diệt VÔ MINH. Diệt vô minh thì không còn chấp thủ bất cứ một pháp nào dủ thiện 
hay ác. Không chấp thủ thì + nhệ còn sợ hãi, mà không còn sợ hãi thì tâm hoàn toàn tịch tịnh. 
Tâm hoàn toàn tịch tịnh thì “sønh đã LÁC, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lại trạng thái này nữa”. 


Lời đức Phật dạy trên đây rất rõ, nếu một người còn vô minh, mà đem hết sức mình ra 
làm những việc thiện để cầu được phước báo nhân thiên; để cầu hưởng được những công đức 
lợi lạc cho mình cho người; để được sự an vui giải thoát, điều này không bao giờ có. Vì còn 
vô minh nên dù làm thiện pháp hay phi pháp đều không giải thoát, chỉ uỗng phí cho một đời 
tu tập mà thôi. 

Vì VÔ MINH nên dù làm điều thiện vẫn bị chấp thủ, do chấp thủ làm thiện nên người ấy 
thường sợ hãi, do sợ hãi nên không giải thoát. Có đúng như vậy không quý vị? 


Cho nên, một người đoạn tận vô minh làm những việc gì họ đều không chấp thủ, do 
không chấp thủ nên họ không sợ hãi. Không sợ hãi nên được giải thoát. Những lời dạy trên 
đây của đức Phật rất quan trọng, nếu chúng ta chỉ cần phá vỡ vô minh, đạt được minh thì giải 
thoát hoàn toàn. Vì tâm chúng ta không còn chấp thủ nên MINH mới có, còn chấp thủ thì minh 
không bao giờ có. 

Cho nên, tâm còn sợ hãi là tâm còn chấp thủ. Tâm còn chấp thủ là tâm vô minh. Một 
người chưa biết, chưa tu học theo Phật pháp thì còn vô minh. Cho nên, mọi người trên thế gian 
còn khổ đau là do chấp thủ, nên hoàn toàn họ còn vô minh. 


Trong 12 nhân duyên quan trọng nhất là vô minh và minh, nhờ đó chúng ta mới dễ xác 
nhận một người chứng đạo và một người chưa chứng đạo. Chứng đạo là một người phải 
sạch VÔ MINH, khi vô minh sạch thì MINH hiện tiên. 


Một người chứng đạo ai chửi mắng hay làm bất cứ một việc gì họ vẫn thản nhiên, TÂM 
BẤT ĐỘNG, còn một người chưa chứng đạo thì đụng việc cũng dễ sân hận phiên não, v.v.. Khi 
tâm còn phiên não sân hận là còn VÔ MINH, khi nào tâm hêt sân hận phiên não là MINH. 


Bởi còn dự tính làm việc này việc khác là còn CHẤP THỦ nên còn VÔ MINH. Ngược lại, 
làm một việc gì chúng ta cần làm là cứ làm, chớ đừng dự tính, làm trong sáng suốt, việc gì ra 
việc nấy và thành công tốt đẹp, đó là làm trong MINH. Cho nên làm trong minh là làm không 
có DỰ TÍNH trước. Trong hiện tại thấy điều gì cần làm là cứ làm, đó là làm việc trong minh. 
Do làm không dự tính nên không chấp thủ, không chấp thủ thì không sợ hãi, không sợ hãi thì 
giải thoát hoàn toàn. 


CẢM GIÁC LẠC THỌ 


Ta, cuộc sống hăng ngày, chúng ta thường ưa thích cảm nhận thọ lạc mà rất sợ cảm 
nhận thọ khô, vì thế hễ có cảm nhận thọ lạc là dính mắc, chấp thủ, không bao giờ có ý muốn 
khởi niệm lìa xa chúng. Còn riêng đức Phật dạy: Có những cảm nhận thọ lạc khiến cho chúng 
ta ưa thích thì chúng ta nên khởi niệm thoát ly niệm thọ lạc ẫy, chớ đừng sinh tâm ưa thích, 
chấp thủ, sống trong trạng thái ấy. Ưa thích sống trong trạng thái ấy là sai, vì đạo Phật không 
chấp nhận tật cả các cảm nhận thọ lạc. Chúng ta hãy nghe lời Phật dạy: “Nếu vị ấy cảm giác 
lạc thọ, vị ấy biết lạc vô thường, vị ấy biết không nên tham đắm, vị Ấy biết không nên hoan 
hỷ, lạc thọ ấy được cảm giác với niệm thoát ly” (151 Tương Ung tập 2). Ví dụ như chúng ta 
đang ăn một cái bánh rất ngon, thì hãy khởi niệm lìa xa cái ngon của cái bánh, đừng để tâm 
còn thèm muốn ăn nữa. Nếu người nào làm đúng như lời Phật dạy như vậy thì thân tâm sẽ ly 
dục, ly bất thiện pháp, và như vậy tâm họ sẽ được giải thoát. Bởi, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn 
đầu các pháp, nên ý thức khởi niệm lìa bỏ thì cảm giác thọ lạc được lìa bỏ theo ý mình muốn. 


Cũng như khi gặp trường hợp thọ khổ, chúng ta cũng nên TÁC Ý lia bỏ thọ khổ thì thọ 
khổ cũng lìa xa thân tâm, thì chúng ta không còn đau khổ nữa. Chúng ta hãy lắng nghe đức 
Phật dạy: “Nếu vị ấy cảm giác khổ thọ, vị ấy biết khổ thọ là vô thường, vị ây biết nên không 
sợ hãi, nên không dính mắc, nên không đau khổ vì thọ khổ ấy, nhờ đó thọ khổ ấy được cảm 
giác với niệm thoát ly”. (151 Tương Ung tập 2) 


Như vậy, rõ ràng pháp NHƯ LÝ TÁC Ý là một phương pháp tuyệt vời của Phật giáo để 
làm chủ SINH, GIÀ, BỆNH, CHÉT. Nếu một người chịu khó tu tập một thời gian, khi pháp này 
đã trở thành một NĂNG LỰC CỦA Ý THỨC thì tất cả các pháp ác xâm chiếm vào thân hay tâm 
đều bị nó đây lui ra khỏi. Cho nên, pháp như lý tác ý như một đoàn quân bách chiến bách 
thắng, đánh đâu thắng đó không bao giờ thua trận. 


Lạc thọ cũng như khô thọ, chúng ta không tham đăm lạc thọ cũng như không sợ hãi khổ 
thọ. Cả hai thọ này chúng ta đều tác ý sống trong niệm thoát ly các thọ thì ngay đó chúng ta 
đều lìa xa tâm tham, sân, si, mạn, ngh1. Cho nên, đức Phật dạy: “Nếu vị ấy cảm giác biết khổ 
thọ, vị ấy biết khổ thọ là vô thường, vị ấy biết như vậy nên không sợ hãi, vị ấy biết khổ thọ, 
nhưng khổ thọ ấy được cảm giác với niệm thoát ly”. (151 Tương Ung tập 2) 


Bởi vậy, con đường tu tập để được thoát khổ thì chỉ có phương pháp NHƯ LÝ TÁC Ý 
DẪN TÂM VÀO ĐẠO, nhờ đó trong bât cứ ác pháp nào thì chúng ta luôn luôn sông trong niệm 
thoát ly các cảm thọ, nhờ có sông trong niệm thoát ly các cảm thọ nên tâm được giải thoát 
hoàn toàn. 


Khi chúng ta cảm giác khổ thọ tận cùng của sức chịu đựng của sinh mạng mình thì trở 
nên mát lạnh. Đúng vậy, khi chúng ta biết các cảm thọ là VÔ THƯỜNG thì tâm không còn ưa 
thích và cũng không còn sợ hãi, vì thế lạc thọ cũng như khổ thọ đối với chúng ta không còn ý 
nghĩa tác dụng nên chúng ta vẫn thản nhiên, tâm bất động. Do đó chúng không còn tác động 
làm tâm chúng ta được, dù là trước cảnh sinh ly tử biệt chúng ta cũng không hề sợ hãi, vì thế 
tâm không còn giao động và trở nên mát lạnh, và cơ thể chỉ còn là một cái thây ma vô tri mà 


thôi. Cho nên, đức Phật dạy rất rõ ràng: “Ta cảm giác một cảm khổ thọ tận cùng của sinh 
mạng. Vị ấy biết sau khi thân hoại mạng chung, ở đây tất cả những cảm giác khổ thọ không 
làm cho Ta sợ hãi thì nó sẽ trở thành văng lặng, cái thân được bỏ qua một bên”. (151 Tương 
Ưng tập 2) 

Bởi vậy chúng ta đừng sợ hãi khổ thọ, vì khổ thọ vẫn là pháp vô thường nên nó không 
làm gì được chúng ta. Đối với pháp VÔ THƯỜNG chúng ta đừng sợ, đừng giao động tâm 
thì KHỎ THỌ sẽ tan biến. Quý phật tử hãy ghi nhớ kỹ những lời dạy này, khi có bệnh khổ thì 
cứ ôm chặt pháp, đau bệnh mặc đau bệnh rồi nó sẽ không đau bệnh nữa. Bởi đức Phật đã dạy 
như vậy, chúng ta hãy cô gắng gan dạ chịu đựng sự đau khổ của bệnh tật tận cùng sinh mạng 
mình thì bệnh tật sẽ tan biến. 


: Ƒ 
ị 

lŸ 

Ỉ 


.“ PHÁP CÂN PHẢI LIÊU TRI 


se 


Ngư tu theo Phật giáo thì cần phải thông suốt những pháp nào? 


Những pháp cần thông suốt đó là SẮC, THỌ, TƯỞNG, HÀNH, THỨC. Thông suốt những 
pháp này đề làm gì? Thông suốt những pháp nảy là để tâm không dính mắc chấp trước, vì sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức là pháp vô thường, không phải là ta, không phải là của ta, là bản ngã 
của ta. 


Cho nên, sự thông suốt NGŨ UÂN là các pháp VÔ THƯỜNG, không phải là ta, không phải 
của ta, không phải là bản ngã của ta thì rất có lợi, vì nhờ thông suốt như vậy nó sẽ giúp chúng 
ta đoạn tận THAM, SÂN, SI. Đoạn tận tham, sân, sĩ là giải thoát. Chúng ta hãy lắng nghe đức 
Phật dạy: “tà này các Tỳ kheo, thế nào là các pháp cân phải liễu tri? SÁC, này các Tỳ kho, 
là pháp cần phải liễu tri, THỌ là pháp cần phải liễu fri, TƯỞNG là pháp cân phải liễu 
tri, CÁC HÀNH cần phải liễu tri, THÚC là pháp cân phải liễu trí. Những pháp này, này các 
Tỳ kheo, là những pháp cần phải LIÊU TRI”. 


Vậy nghĩa của liễu tri là gì? 


Liễu tri có nghĩa là biết rõ như thật không còn một chút nghi ngờ nào cả. Cho nên 
khi LIỄU TRI NGŨ UẦN thì chúng ta không còn dính mắc chấp đắm trong thân ngũ uẫn nữa. 
Do không còn dính mặc chấp đắm trong thân ngũ uân nữa thì tâm THAM, SÂN, SI, MẠN, 
NGHI đã diệt sạch. Ở đây chúng ta diệt sạch ngũ triền cái là do LIỄU TRI thân ngũ uân. Cho 
nên, chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy: “Wà này các Tỳ kheo, thế nào là liễu tri? Này các 
Tỳ kheo, sự đoạn tận THAM, sự đoạn tận SÂN, sự đoạn tận SI, này các Tỳ kheo, được gọi là 
liễu tri”. (55 Tương Ung tập II) 


Chữ LIỄU TRI ở đây đức Phật dùng là để chỉ cho chúng ta biết sự hiểu biết thông 
suôt NGŨ UÂN là các pháp VÔ THƯỜNG, nhờ đó mới đoạn tận THAM, SÂN, SI. Mà tham, sân, 
s1 đã đoạn tận thì sự giải thoát ngay trước mắt của chúng ta. 


see 


THẦY PHÁP 


Thy pháp nghĩa là gì? Tùy pháp nghĩa là tâm mình biết nhẫn nhục, biết tùy thuận, biết 
bằng lòng trước các ác pháp. Biết nhẫn nhục, biết tùy thuận, biết bằng lòng trước các ác pháp 
là biết sắc, thọ, tưởng, các hành, thức là vô ngã. Cho nên, TÙY PHÁP là biết rõ SẮC, THỌ, 
TƯỞNG, CÁC HÀNH, THỨC không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta. 


Bởi vậy, người biết tùy pháp là người giải thoát mọi sự khổ đau theo như lời đức Phật đã 
dạy: “4i sống tùy quán VÔ NGÃ trong SÁC, trong THỌ, trong TƯỞNG, trong CÁC HÀNH và 
trong THÚC, vị ấy liễu tri SẮC, liễu trỉ THỌ, liễu trỉ TƯỞNG, liễu trỉ CÁC HÀNH và liễu 
trì THỨC. Do liễu tri sắc, thọ, tưởng, các hành và thức nên vị ấy giải thoát khỏi sắc, thọ, 
tưởng, các hành và thức. Giải thoát khỏi năm uấn này là giải thoát khỏi sinh, bệnh, chất, 
sâu, bi, khổ, ưu não. Ta nói vị ấy giải thoát khói đau khổ”. (82 Tương Ung tập II) 


Đúng vậy, không sai, nếu biết TÙY PHÁP tức là LIỄU TRI các pháp, mà liễu tri các pháp 
thì tâm THAM, SÂN, SL, MẠN, NGHI bị diệt sạch. 


se 


7Ñ so SÁNH PHẬT VÀ A LA HÁN 


Đhại và A La Hán giống nhau và khác nhau chỗ nào? 


Phật là người đầu tiên đem giáo pháp làm chủ sinh, già, bệnh và chết ra dạy người tu tập, 
còn những bậc A La Hán chỉ theo lời dạy của đức Phật mà tu tập làm chủ sinh, già, bệnh, chết. 
Như vậy sự khác nhau Phật và các bậc A La Hán ở chô Phật là thây còn các bậc A La Hán là 
học trò. 


Đức Phật và các bậc A La Hán tu hành giải thoát giống nhau, không ai hơn kém ai. Đức 
Phật tu tập làm chủ SINH, GIÀ, BỆNH, CHÉT thì các bậc A La Hán cũng tu tập làm chủ sinh, 
già, bệnh, chết như nhau. Đây, chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy: “Whw Lai, này các thây 
Tỳ kheo, là bậc A La Hán Chánh Đăng Giác làm cho khởi lên con đường trước kia chưa ai 
làm khởi lên, đem con đường trước kia chưa được ai đem lại con đường, tuyên thuyết con 
đường trước kia chưa được ai tuyên thuyết con đường đó, bậc trí đạo, bậc ngộ đạo, bậc 
thuần thục về đạo. Còn nay, các vị đệ tử là những vị sống theo đạo tiếp tục thành tựu đạo. 
Này các thây Tỳ kheo, đây là sự sai biệt, sự đặc thù, sự sai khác giữa NHƯ LAI, bậc A LA 
HÁN CHÁNH ĐĂNG GLÁC và bậc Tỳ kheo A LA HÁN được giải thoát nhờ trí tuệ”. (124 Tương 
Ứng tập II) 

Kinh sách phát triển cho rằng có 7 vị Phật trong thời quá khứ, trước đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni là một đều không đúng sự thật. Vì đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã xác định chỉ có Ngài 
là người đầu tiên tuyên thuyết giáo pháp TỨ DIỆU ĐẺ. Nếu có giáo pháp này trước đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni thì Ngài chỉ là học trò như các vị A La Hán khác mà thôi, như vậy làm sao 
Ngài dám tuyên bố những lời trên đây. 

Người đời sau gian xảo ghê gớm thật, dám dựng lên 7 vị Phật quá khứ để phủ lên một 
lớp giáo lý tưởng, mê tín, mù quáng, lạc hậu đó với mục đích để diệt sạch giáo pháp của đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni. Đúng vậy, nêu chúng tôi không dựng lại giáo pháp của đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni thì kinh sách Đại Thừa và kinh sách Thiền Đông Độ đã che đậy phủ đầy không 
còn ai biết giáo pháp của đức Phật. May mắn thay là nhờ Phật Giáo Nam Tông còn giữ lại giáo 
pháp nguyên thủy, nhưng cũng bị các sư tu tập chưa chứng đạo nên kiến giải viết ra kinh sách 
làm sai lạc của Phật. Do kinh sách kiến giải sai lạc của các Ngài làm cho mọi người tu tập 
không làm chủ SINH, GIÀ, BỆNH, CHẾT mà rơi vào các trạng thái tưởng. 


Ngày xưa đức Phật cắm không cho các đệ tử tu chưa chứng thì không nên thuyết giảng 
một mình, mà muốn thuyết giảng thì phải có đức Phật chỉ định. Như ông A Nan chăng hạn, 
mặc dù ông có trí tuệ nhớ không bỏ sót một lời nào của đức Phật nhưng khi ra giảng cho chúng 
Tỳ kheo thì đức Phật chỉ định chứ tự mình ra giảng thì không được. 

Phật giáo nghiêm ngặt như vậy thế mà bây giờ giảng sư đâu đâu cũng có, nhưng chẳng 
có ông nào làm chủ SINH, GIÀ, BỆNH, CHÉT được, đó là những người mang tội vọng ngữ, dạy 
người tu tập mà mình tu tập chắng ra gì, ngay cả giới luật còn vi phạm những giới trọng Ba La 


Di. Thật là Phật giáo đến hồi suy thoái nên mới có ma ba tuần phá hoại Phật pháp như vậy. 
Thật là đau lòng! 


Đứng trước cảnh Phật giáo suy thoái chúng ta biết rằng chúng sinh phước báu quá mỏng, 
nên Phật giáo phải chịu long đong và mắt dấu. 


tˆ _ se 


bói THẦY TA LÀ THẦY PHÁP 
(oi THẦY PHÁP LÀ THẦY TA 


Người tu tập chứng đạo đều luôn luôn nhận thấy tâm bắt động của mình. Vì đức Phật 
là người đã tu tập chứng đạo nên Ngài luôn luôn ở trong trạng thái tâm bất động. Tâm BẤT 
ĐỘNG là một trạng thải chung của những người chứng đạo. Vì thê đức Phật mới tuyên bô: “47 
thấy TA là thây PHÁP, ai thấy PHÁP là thấy TA ”. 

Trong cuộc đời này không có vật gì để chúng ta đáng thấy. Bởi các pháp đều vô thường, 
không có pháp nảo là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Cái thân bắt tịnh hôi hám này nếu trong 
một tuần lễ không tăm rửa đến gần có ai chịu nỗi đâu. Bởi vậy đức Phật mới dạy Vakkall: “Này 
Vakkali, có gì đáng thấy dối với cái thân hôi hám nây. Này Vakkali, ai thấy pháp người ấy 
thấy Ta, ai thấy Ta người ấy thấy pháp. 

Nây Vakkali, đang thấy pháp là đang thấy Ta, đang thấy Ta là đang thấy pháp”. 

Khi dạy cho chúng sinh thấy tâm bất động là thấy Phật, nhưng chúng sinh không thấy 
tâm BÁT ĐỘNG mà thây THÂN NGŨ UẢN của mình và cho thân ngũ uân của mình là thật có. 
Cho nên, đức Phật muôn phá cái tâm châp thân ngũ uân là ngã của mình băng cách hỏi 
Vakkali: “VWày Vakkahl, ông nghĩ thê nào, Sắc là thường hay vô thường? 

-_ Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-_ Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-_ Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-_ Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biễn hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy là: “Cái 
này là của tôi. Cái này là tôi. Cái này là tự ngã của tôi?” 

-_ Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-_ Thọ, Tưởng, Các Hành, Thức là thường hay vô thường? 

-_ Là vô thường, bạch Thế Tôn. 


-_ Cái gì vô thường là lạc hay khổ? 

-_ Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-_ Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cải ấy là: “Cái 
này là tôi, cái này là của tôi, cải này là tự ngã của tôi?” 

-_ Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- — Đo vậy, ở đây thấy như vậy, “không còn trở lui trạng thái này nữa” Vị ấy biết rõ 
như vậy”. (219 Tương Ủng tập II) 

Đức Phật vì loài người mà chỉ dạy tận tình để mọi người dễ nhận thấy sự thật của thân 
ngũ uân là một khôi bât tịnh vô thường, hôi thôi đây đau khô, thê mà mọi người trên thê gian 
này lâm cho nó là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Do lâm châp này mà con người phải chịu trôi 
lăn trong sáu nẻo luân hôi và khô đau vô cùng tận. 

Muốn thoát khổ đau này thì hằng ngày chúng ta phải siêng năng dẫn tâm vào vào chỗ BÁT 
ĐỘNG, như đức Phật đã dạy: “Thấy Ta là thây pháp, thấy pháp là thây Ta”. 

Đúng vậy, quý vị hãy cô gắng tu tập kỹ một chút và bền chí thì có ngày phải thành công, 
tâm bât động. 


se 


SÔNG MỘT MÌNH 


Ngư ta sống một mình thường ít ai chịu nổi vì quá buồn bã cô đơn, nhưng tại sao như 
vậy thì ít ai hiểu nguyên nhân nào. Chúng ta hãy nghe đức Phật dạy: “Bị £hất kiết sử và ngũ 
triên cái là không sông một mình được”. (168 Tương Ủng tập TY) 


Đúng vậy, con người sông một mình thường không chịu nỗi cô đơn buôn bã là do ngũ 
triên cái và bảy kiêt sử. 


NGŨ TRIÈN CÁI gồm có: 


I- Tham triền cái 

2- Sân triền cái 

3-_ Si triền cái 

4-_ Mạn triền cái 

5-_ Nghỉ triền cái 
BẢY KIÉT SỬ gồm có: 
I- Ái kiết sử 

2-_ Sân kiết sử 

3- Kiến kiết sử 

4-_ Nghi kiết sử 

5-_ Mạn kiết sử 

6- Hữu tham kiết sử 
7- Vô minh kiết sử 


Chính con người luôn luôn chịu nhiều khổ đau là do ngũ triền cái và thất kiết sử. Muốn 
giải thoát như Phật và những bậc A La Hán thì đoạn trừ tận gốc ngũ triền cái và thất kiết sử. 
Khi đoạn trừ gốc ngũ triển cái và thất kiết sử thì chúng ta chứng đạo. Nhưng muốn đoạn trừ 
nó phải bằng phương pháp gì? 


Bằng pháp trí và tùy trí, PHÁP TRÍ là sự hiểu biết thông suốt chánh Phật pháp bằng trí 
tuệ, còn TÙY TRÍ là pháp tu tập DẪN TÂM VÀO ĐẠO (xin quý vị nghiên cứu lại tập sách 
“Những Lời Tâm Huyết” thì sẽ rõ pháp dẫn tâm, nhờ có tu tập dẫn tâm như vậy thì NGŨ TRIÊN 
CÁI và THÁT KIẾT SỬ sẽ bị đoạn trừ tận góc). 


Trên bước đường tu tập cân phải có sự kiên gan bên chí, nêu thiêu sự kiên gan bên chí 
thì tu hành chăng bao giờ có sự giải thoát, quý vị nên nhớ! 


se 


` 


“>> 


⁄‡® ĂN UỐNG THEO PHẬT GIÁO 


Tá: với đạo Phật vấn đề ăn uống rất là quan trọng, cho nên ăn uống cần phải tiết độ 
đúng cách ăn uống của Phật giáo, như lời đức Phật dạy: “Này hiển giả, thế nào là tiết độ trong 
ăn uống? Ở đây này hiền giả, Tỳ kheo như lý giác sát, thọ dụng các món ăn. Không phải 
để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự mình làm 
đẹp mình, mà chỉ để thân này được duy trì và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương 
hại, để hỗ trợ Phạm hạnh. Nghĩ rằng: “Như vậy ta điệt trừ các cảm thọ cũ và không cho 
khởi lên các cảm thọ mới và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ôn”. Như vậy, này hiền 
giả, là tiết độ trong ăn uống”. (180 Tương Ung tập 4) 


Đúng vậy, người tu sĩ Phật giáo ăn không cần ngon, ăn không phải vì ưa thích, ăn phải 
để mập khỏe, trẻ đẹp, mà ăn chỉ để duy trì sự sống, ăn để không bệnh tật, ăn để cơ thể được 
mạnh khỏe để tu tập để sống đời Phạm hạnh. Ăn không vì các cảm thọ lạc mà vì sự ngăn ác 
pháp và diệt trừ ác pháp, ăn để sống trong tâm BẤT ĐỘNG, đề thấy được tâm thanh thản, an 
lạc, vô sự. Ăn để sông làm chủ thân tâm, cho nên ăn uống tiết độ của Phật giáo không có khó 
khăn, mệt nhọc. Chúng ta ăn uống vì mục đích giải thoát, vì vậy ăn để sống chớ không phải 
sông để ăn. Cho nên, ai cho gì thì chúng ta ăn nấy, chớ không phải vì ăn mà đi chọn lựa thức 
ăn này thức ăn khác. 

Người muốn ăn cái này, cái khác hay chọn lựa thức ăn này, thức ăn kia là không đúng 
người đệ tử Phật. Nếu chúng ta chịu khó nhìn sự ăn uống của một người là biết người đó tu 
theo Phật giáo hay tu theo ngoại đạo. Người tu theo Phật giáo thì ăn ngày một bữa vào giữa 
ngày, không ăn uống phi thời lặt vặt, người ăn uống phi thời lặt vặt không phải là đệ tử của 
Phật giáo. Nhất là những người tuyệt thực lại càng không phải là đệ tử Phật, vì Phật không có 
dạy tuyệt thực. Tuyệt thực là những người đệ tử của ngoại đạo Bà La Môn. 


Người tu theo Phật giáo mà còn lựa chọn món ăn này hay món ăn kia là không phải đệ 
tử của Phật. 

Người tu theo Phật giáo mà còn ăn thịt chúng sinh mặc dù ăn không nghe, không thấy, 
không giết, không nghỉ, không biết cũng không phải đệ tử của đức Phật. Đạo Phật là 
đạo CHÁNH NIỆM TĨNH GIÁC cơ sao lại ăn không thấy, không nghe, không giết, không nghi, 
không biết. Rõ ràng là ngoại đạo mà dán nhãn hiệu Phật giáo đề lừa đảo phật tử. 


Đạo Phật là đạo TỪ BI khi ăn miếng thịt chúng sinh vào miệng mà không biết sao? 


Ăn vô phân biệt, ăn không còn biết ngon hay đở. Đó là cánh thức tu sai Phật giáo, Phật 
giáo dạy ăn biết ngon mà không dính mắc chấp trước, thấy nghe cũng vậy, phân biệt rõ ràng 
đẹp xấu, yên tĩnh hay ôn náo đêu biết rất rõ nhưng không dính mắc chắp trước âm thinh, sắc 
tướng, không bị động tĩnh chi phối tâm. Trước mọi cảnh thuận hay nghịch tâm luôn luôn BẤT 
ĐỘNG. Đó mới là người tu theo Phật giáo. Cứ hở ra một chút là tâm bị động, bị chướng ngại 


tâm luôn luôn bất an, người tu theo Phật giáo như vậy là theo ngoại đạo. Phật giáo không có 
dạy tu tập như vậy. Xin quý vị lưu ý, đừng đê mình tu tập sai pháp mà không biết thì thật là 
tội nghiệp. 


se 


/““ CHÚ TÂM TĨNHGIÁC 


Tìm giác là một phương pháp đầu tiên cho người mới vảo tu tập theo Phật giáo, vì vậy 
nó là một pháp môn rất căn bản cho những người mới vào đạo Phật. 


Một người theo Phật giáo thì hãy nên rèn luyện tu tập pháp môn này. Vậy chúng ta hãy 
nghe đức Phật dạy: “Và này là hiền giả, như thế nào là chú tâm tĩnh giác? Ở đây, này là 
hiền giả, Tỳ kheo ban ngày khi đi kinh hành và ngôi, tâm gọt sạch các triền cái. 


Ban đêm trong canh một, trong khi vị ấy đi kinh hành và ngôi, tâm gọt sạch các pháp 
triên cát. 

Ban đêm trong canh giữa, vị ấy nằm phía hông bên hữu, trong tư thế con sư tử, chân 
này đặt lên chân kia, chánh niệm tĩnh giác, tác ý trởng đên lúc ngôi dậy. 


Ban đêm trong canh cuối, khi vị ấy đi kinh hành và trong khi ngôi, tâm gọt sạch các 
pháp triên cái, như vậy gọi là trú tâm tĩnh giác”. (IS1I Tương Ung tập 4) 


Đọc lời dạy trên đây chúng ta thấy rất rõ, phương pháp của Phật dạy tu hành chính 
là TĨNH GIÁC, nhờ có tĩnh giác chúng ta mới gọt sạch từng tâm niệm ngũ triên cái và thât kiệt 
sử. Nhưng muôn được tĩnh giác thì chỉ có pháp NHƯ LÝ TÁC Ý và ĐI KINH HÀNH. 


Nhờ pháp như lý tác ý và đi kinh hành mà chúng ta hộ trì được các căn. Ví dụ: Khi mắt 
thấy một chiếc xe hơi đang chạy trên đường, một con bò đang ăn cỏ, hay một người già chống 
gậy đi bộ trong vườn, v.v.. thì chúng ta liền TÁC Ý: “Mắt không nên nhìn xe hơi, con bò hay 
cụ già mà hãy quay vào nhìn hơi thở, biết HƠI THỞ RA VÔ”, hay: “Mắt hãy nhìn chỗ TÂM 
BẤT ĐỘNG, THANH THÁN, AN LẠC VÀ VÔ SỤ”. Tai, mũi, miệng, thân, ý cũng vậy, khi nghe, 
cảm giác mùi vị, cảm xúc hay khởi niệm thì đều phải tác ý như vậy. Đó là phòng hộ sáu căn 
bằng pháp môn NHƯ LÝ TÁC Ý. Để tập tĩnh giác trên hơi thở. 

Pháp môn như lý tác ý là một pháp môn rất tuyệt vời, nó giúp cho tâm chúng ta TĨNH 
GIÁC hoàn toàn. 


Nó còn giúp cho chúng ta làm chủ ăn uống, biết cách ăn đề sống chớ không phải sống 
để ăn. Cho nên chúng ta không bị nô lệ trong ăn uống, làm chủ trong ăn uống. 


Nó còn giúp chúng ta chú tâm tĩnh giác, nhờ tâm có tĩnh giác chúng ta mới gọt rửa được 
ngũ triên cái, nhờ hăng ngày gọt rửa ngũ triên cái nên tâm chúng ta vô lậu hoản toàn. 

Khi tu tập ba pháp môn TĨNH GIÁC ĐỘC CƯ và ĂN UỐNG TIẾT ĐỘ là chúng ta đều dùng 
pháp NHƯ LÝ TÁC Ý dẫn tâm vào đạo thì chúng ta mới hoàn toàn giải thoát. Chúng ta hãy lăng 
nghe đức Phật dạy: “Này các thấy Tỳ kheo! Đây đủ được 3 pháp áy, một Tỳ kheo ngay trong 
hiện tại sống nhiều an lạc, hoan hỷ và tạo nguyên nhân bắt đầu đoạn tận các lậu hoặc. Thế 
nào là ba pháp? 

1- Hộ trì các căn 

2-_ Tiết độ trong ăn uống 

3- Chú tâm tĩnh giác”. 

(289 Tương Ung tập 4) 

Nếu một người tu tập theo Phật giáo mà hoàn thành ba pháp môn này thì người ấy tâm 
hoàn toàn vô lậu, ngay đó họ chứng đạo vô thượng bồ đề. Cho nên, Phật pháp rất đơn giản, tu 


hành không có khó khăn mệt nhọc. Hãy có găng quý vị ạ! Giải thoát là làm chủ sinh, già, bệnh, 
chêt, hạnh phúc lăm quý vị ạ! 


se 


= 


SA MÔN 


% môn là dịch âm tiếng Phạn Ấn Độ của người Trung Hoa. Sa môn với tiếng Việt chỉ 
một vị tu sĩ đã thọ đầy đủ giới luật của Phật giáo. 


Tu sĩ Phật giáo hiện giờ chỉ còn một số ít mới xứng đáng gọi là tu sĩ, còn phần đông thì 
phạm giới, phá giới, có vị còn có vợ con rất tự nhiên, xem thiên hạ chắng ai biết gì về Phật 
giáo cả. Hầu hết các trong chùa Phật giáo cổ truyền nhiều thầy có vợ con sống tại chùa như 
một gia đình. 


Chúng ta hãy đọc lời xác định của đức Phật với một vị tu sĩ Phật giáo phải như thế nào 
mới gọi là một vị tu sĩ Phật giáo: “Sø môn là một người. xa lìa ân ái, xuất gia tu hành, chế 
ngự các căn, không nhiễm ái dục, có lòng thương xót tất cả mọi người, không làm thương 
tôn và giết hại chúng sinh, gặp khổ không phiền, gặp vui không mừng, nhẫn nại tâm như 
đất” (Trường A Hàm tập I trang 56). Đó, lời dạy rõ ràng như vậy mà tu sĩ thời nay xem thường 
những lời tâm huyết này của đức Phật. 


Một vị tu sĩ Phật giáo theo như lời đức Phật dạy có 9 điều cần ghi nhớ: 
1I- Xa ha ân ái. 

2-_ Cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa. 

3- Chế ngự các căn. 

4-_ Không nhiễm ái dục. 

5- Có lòng thương xót tất cả mọi người. 

6-_ Không làm thương tôn và giết hại chúng sinh. 

7-_ Gặp khô không phiền. 

8- Gặp vui không mừng. 

9- Nhẫn nại tâm như đất. 


Một tu sĩ Phật giáo phải sống đúng 9 điều Phạm hạnh mà đức Phật đã nêu ra thì mới 
xứng đáng là một tu sĩ Phật giáo, còn sông không đúng thì không xứng đáng làm tu sĩ. 

Cho nên, căn cứ vào 9 điều trên đây mà chúng ta biết ngay người nào là tu sĩ Phật giáo 
và người nào không phải là tu sĩ Phật giáo. Không phải là tu sĩ Phật giáo thì họ chỉ là cư sĩ trọc 
đâu. 

Xét 9 điều trên đây tu sĩ Phật giáo hiện giờ chỉ là cư sĩ trọc đầu mà thôi. Nhìn thấy tu sĩ 
Phật giáo hiện giờ sô lượng thì đông nhưng mà chât lượng tu hành chăng có gì cả, thật là đau 
lòng xót dạ cho Giáo Hội Phật Giáo hiện giờ. 


se 


>-‹ 


⁄] NGUYÊN DO NÀO CÓ SANH TỬ 


Ị Man làm chủ sinh, già, bệnh, chết thì phải bắt đầu tìm nguyên nhân nào sinh ra sinh 
già, bệnh, chết. Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy: “Chứng sanh thật đáng thương, thường 
ở trong tôi tăm, chịu lấy thân phận nguy khốn, nào sanh, già, bệnh, chết đến dồn dập đủ 
các thứ khổ não. Họ chết đây sanh kỉa, chết kia sanh đây, cứ duyên theo khổ ấm thân nên 
lưu chuyển vô cùng. Ta lúc mới hiểu rõ ngũ ấm và diệt hết sanh, già, bệnh, chết, thì Ta lại 
suy nghĩ: Sanh tử từ đâu đến? Duyên từ đâu mà có sanh? 


Do tự đặt ra câu hỏi như vậy, Ta liền dùng trí tuệ quan sát nguyên do và thấy rằng, 
do sanh mà có lão tứ, như vậy sanh là duyên của lão tử”. (Trường A Hàm tập Ï trang 60) 


Lời dạy trên đây của đức Phật là một lý giải nguyên nhân sinh ra lão tử, làm chúng ta dễ 
hiểu mà hiểu một cách rất rõ ràng. Do cuộc sông hằng ngày mà mọi người theo tâm ngũ triền 
cái và thất kiết sử nên con người mới có LÃO TỬ. 


Muốn không lão tử thì chúng ta phải sống không theo ngũ triền cái và thất kiết sử. Muốn 
sống không theo ngũ triển cái và thất kiết sử thì chúng ta phải dùng pháp NHƯ LÝ TÁC Ý, khi 
tâm mỗi lần có niệm khởi thì mau mau lập tức phải tác ý liền: “Tâm bất động, thanh thản, an 
lạc và vô sự”. Cứ siêng năng tu tập khi có niệm khởi liền tác ý thì tâm trở về trạng thái tâm BÁT 
ĐỘNG, THANH THẢN. Tu tập như vậy chừng nào tâm không còn niệm khởi. Tâm không còn 
niệm khởi là tâm đã diệt sạch ngũ triền cái và thất kiết sử. 


Dù chúng ta muốn diệt trừ một ác pháp nào thì chúng ta cũng phải dùng pháp dẫn tâm 
thì mới diệt trừ được ác pháp đó. Cho nên pháp như lý tác ý rất cần thiết cho người tu tập theo 
Phật giáo. Ngoài pháp như lý tác ý ra thì Phật giáo không còn có pháp nảo tu tập hay hơn. 


Pháp môn NHƯ LÝ TÁC Ý được xem là một thanh trường kiếm của người dũng sĩ xông 
trận chiên thăng quân giặc, nêu không có thanh trường kiêm thì người dũng sĩ không bao giờ 
thăng giặc oanh liệt. Cho nên pháp như lý tác ý nó cũng quan trọng như vậy, xin quý vị nhớ 
cho. 


FÀI \M¿ : : ¬.. 
` NGUYÊN DO NÀO KHÔNG CÓ LÃO TỬ 


Ñ 
b 
“ 
V 
S— ` 
- r Ả 


M Nx rà a nị;, cị có pháp như lý tác ý thì ngũ triỀn cái và thất kiết sử sẽ bị diệt trừ. 
Ngũ triển cái và thất kiết sử bị diệt trừ thì sanh diệt trừ, sanh diệt trừ thì lão tử sẽ diệt trừ, như 
đức Phật đã dạy: “Đức Phật lại tự suy nghĩ. Do những cải gì không có mà lão tử không có? 
Do cái gì đoạn diệt thì lão tử đoạn diệt? Rồi Ngài lại dùng trí tuệ quan sát nguyên nhân: 
Do sanh không có nên lão tử không có, do sanh diệt nên lão tử diệt”. (Trường A Hàm tập I 
trang 60) 


Đúng vậy, sanh không có thì lão tử không có, SANH diệt thì LÃO TỬ diệt. Cho nên, khi 
biết tu tập đúng pháp chân chánh thì làm chủ sanh, già, bệnh, chêt đâu còn khó khăn nữa. 


Vì chúng ta biết nguyên nhân sinh ra lão tử thì ngay nguyên nhân đó mà diệt trừ. SANH là 
nguyên nhân sinh ra LÃO TỬ, vì vậy chúng ta hằng giây, hằng phút, hằng giờ, hằng ngày dùng 
pháp NHƯ LÝ TÁC Ý diệt trừ từng tâm niệm của SANH thì sanh bị diệt, tức là ngũ triền cái và 
thất kiết sử bị diệt. 


1 œ`'` ..e 


PHÁP CHÂN CHÁNH 


bì 
háp chân chánh của Phật là pháp gì? Pháp chân chánh là pháp diệt trừ tâm ngũ triền 
cái và bảy kiệt sử. Một lân nữa chúng tôi xin nhăc lại ngũ triên cái và thât kiệt sử: 

NGŨ TRIÊN CÁI gồm có: 

I- Tham triền cái 

2- Sân triền cái 

3- Si triển cái 

4-_ Mạn triền cái 

5-_ Nghi triển cái 

BẢY KIẾT SỬ gồm có: 


I- Ái kiết sử 

2- Sân kiết sử 

3- Kiến kiết sử 

4-_ Nghi kiết sử 

5-_ Mạn kiết sử 

6- Hữu tham kiết sử 
7-_ Vô minh kiết sử 


Người ở thế gian tâm họ thường sống với tâm ngũ triền cái và thất kiết sử, vì thế họ sống 
trái ngược lại Phật giáo. Cho nên, pháp của Phật giáo thì nhắm vào ngũ triển cái và thất kiết 
sử tiêu diệt chúng. Bởi vậy pháp của Phật giáo hoàn toàn đi ngược lại pháp thế gian. Khi đi 
ngược lại như vậy thì khó cho người thế gian chấp nhận và tu tập được, nên đức Phật 
dạy: “Chánh pháp fa vừa chứng được thật là sâu xa vi diệu, nếu vì chúng sanh mà thuyết 
giảng, chắc chắn họ không hiểu nổi, còn sanh tâm hủy báng nữa là khác. Nếu vì chúng 
sanh dâm, nộ, sỉ mà thuyết pháp, tất nhiên họ không thừa hành, quả thật là luỗng công vô 
ích. Pháp vì diệu nây tương phản với pháp thế gian. Chúng sanh bị dục nhiễm, ngu sỉ che 
lấp nên không tin hiểu nổi”. (Trường A Hàm tập I trang 69) 


Đúng vậy, trải qua hơn 2500 năm mà chăng thấy ai tu chứng như Phật. Thật là pháp đi 
ngược pháp thê gian nên khó aI tu được giải thoát hoàn toản. 


Đến thời đại chúng ta hiện giờ mới có một người làm chủ được sinh, già, bệnh, chết, và 
người ấy ra công dựng lại giáo pháp ấy để người nào hữu duyên cùng tiếp vòng tay để làm 
sông lại nền đạo đức nhân bản - nhân quả của Phật giáo thì đó là đem lại hạnh phúc an vui cho 
loài người. Nhưng khó thay, trong cuộc đời tìm cho ra được một người có quyết tâm, có ý chí 
dũng mãnh, gan dạ, xem sự sống chết nhẹ tựa lông hồng thì mới tu tập chứng đạo. 


Giải thoát ai cũng muốn tu mà lại sợ khô; giải thoát ai cũng muốn tu mà đời không muốn 
bỏ. Cho nên, tìm một người tu tập vì mọi người, vì Phật pháp thì khó tìm quá. Trên hành tinh 
hiện nay có hàng tỷ tỷ con người mà tìm cho ra một con người thật là khó vô cùng. Nhiều khi 
Thầy muốn vào Niết bàn cho xong, nhưng không nỡ tâm nên đành phải nán ở lại một đôi ngày 
mà thôi. 


| Ỉ CÓ BẢY PHÁP LÀM CHO 
'=ÍCHÁNH PHÁP ĐƯỢC TĂNG TRƯỞNG 
VÀ KHÔNG BỊ TỒN HẠI 


Ỉ 

% 

/§ 
ý 1 


đ | LÀN 


` 


® ' 
C‹ bảy đức hạnh mà mỗi người ai cũng sống được, vì bảy đức hạnh này giúp cho con 
người sống được bình an, yên vui mà không ác pháp làm khổ đau. Chúng ta hãy lăng nghe đức 
Phật dạy bảy pháp: 


%J- Thích giản dị, không thích sống rờm rà, cầu kỳ. 
2-_ Ưa thích yên lặng, không thích nói nhiều. 
3- ÍỨ ngủ nghỉ, không ham ngủ. 
4-_ Không kết bè, kết bạn, không nói những điều vô ích. 
5-_ Không tự khoe khoang trong khi mình thiếu đức. 
6-_ Không kết bạn với những người xấu ác. 
7- Thích ở một mình nơi rừng núi thanh vắng”. 
(Trường A Hàm tập 1 trang 92) 


Đức Phật dạy bảy đức hạnh nảy rất tuyệt vời, nếu một người thực hiện bảy đức hạnh này 
thì ngay trong đời nảy đã tìm thấy sự giải thoát liền không cần phải tu tập pháp nào khác nữa. 


Nếu sống với đức hạnh thứ nhất: “Thích giản dị, không thích sống rờm rà, cầu kỳ”. Đó 
là một lôi sông đơn giản, không hao tôn tiên bạc, không rờm tà, ít muôn biệt đủ. Đức hạnh rât 
phù hợp với người tu sĩ Phật giáo. 

Nếu sống với đức hạnh thứ hai: “Ưa fhích yên lặng, không thích nói nhiều ”. Đó là một 
lôi sông trâm lặng, sông độc cư, sông một mình. Đức hạnh này rât phù hợp với con đường tu 
tập giải thoát của Phật giáo. 

Nếu sống với đức hạnh thứ ba: “Í ngủ nghĩ, không ham ngủ”. Đó là lỗi sống của người 
thông minh, sáng suôt, minh mân, tĩnh giác. Những người có lôi sông như vậy là lôi sông của 
người tu sĩ Phật giáo. 

Nếu sống với đức hạnh thứ tư: “Không kết bè, kết bạn, không nói những điều vô ích”. 
Đó là lôi sông độc cư phòng hộ sáu căn, lôi sông của những bậc chân tu, của những người 
thoát tục, của những người xuât thê gian. 

Nếu sống với đức hạnh thứ năm: “Không tự khoe khoang trong khi mình thiếu đức ”. 
Đó là lôi sông khiêm tôn của những bậc Hiên Thánh, người thê gian không thê làm được. 
Người thê gian hề làm được những gì thì khoe khoang không hết lời. 


Nếu sống với đức hạnh thứ sáu: “Không kết bạn với những người xấu ác”. Người xưa 
thường nói: “Chọn bạn mà chơi”. Đúng vậy, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chơi với 
những người bạn xấu ác thì sẽ ảnh hưởng xấu và tai tiếng xấu. Đây là một đức hạnh rất cần 
thiết cho sự giao tiếp với mọi người, trong cuộc sống chung đụng trong gia đình và xã hội. 


Nếu sống với đức hạnh thứ bảy: “Thích ở một mình nơi rừng núi thanh vắng”. Đây là 
đức hạnh của những bậc tu hành chân chánh sống nơi rừng núi thanh vắng. Bởi tu hành nơi 
rừng núi thanh vắng thì mới xả tâm ly dục ly ác pháp trọn vẹn. 

Tóm lại, người muốn tu hành giải thoát thì phải sống trọn vẹn bảy đức hạnh này. Muốn 
sống đúng bảy đức hạnh này thì phải tu tập hết sức chớ không phải là lời nói suông, vì nói thì 
rất dễ nhưng sống được với bảy đức hạnh này là một công trình tu tập. Người ta thường nói 
đức hạnh nhưng người ta không thể sống với đức hạnh này ngay liền được. Nói thì đễ nhưng 
làm rất khó. Bởi bảy đức hạnh này đã xác định được sự ly dục ác pháp của một tu sĩ giải thoát, 
vì thế quý vị nên lưu ý. 


se 


THE NÀO LÀ TY KHEO 
TỰ THU NHIÉP TÂM MÌNH 


Thụ nhiếp tâm mình là một kỳ công tu tập chớ không thể chỉ hiểu biết trong kinh sách 
suông là thu nhiếp được tâm. Chúng ta hãy nghe đức Phật dạy: “Thế nào là các Tỳ kheo tự 
thu nhiếp tâm mình? Ấy là các Tỳ kheo trước quán THÂN trong thân, tiếp theo quán thân 
ngoại thân, sau nây là quán thân trong thân và ngoại thân. Phải quán một cách siêng năng, 
không lười biếng, ghỉ nhớ không quên để từ bỏ lòng tham dục, lo buôn của thế gian. Sau 
khi quan sát như trên xong, kế tiếp theo quán sát về THỌ, về TÂM và về PHÁP cũng như 
thế”. (Trường A Hàm tập một Ï trang 110) 


Đây là đức Phật dạy tu tập TỨ NIỆM XỨ. Đầu tiên chúng ta phải tu tập QUÁN THÂN 
TRONG THÂN, khi quán thân trong thân cho được thuần thục rồi mới QUÁN THÂN NGOẠI 
THÂN. Sau khi tu tập quán thân ngoại thân được thuần thục rồi mới tu tập kế tiếp QUÁN TRONG 
VÀ NGOẠI THÂN. Khi quán thân xong thì tiếp tục quán thọ, quán tâm vả quán pháp như quán 
thân vậy. Với mục đích quán thân, thọ, tâm và pháp là để từ bỏ và diệt trừ sạch LÒNG THAM 
DỤC. 

Diệt trừ sạch lòng tham dục trên tứ niệm xứ là tâm BÁT ĐỘNG, THANH THẢN, AN LẠC 
VÀ VÔ SỰ. Trạng thái tâm bất động thanh thản, an lạc và vô sự là trạng thái tâm CHÁNH NIỆM 
TĨNH GIÁC. Khi một người thường sống với tâm chánh niệm tĩnh giác là người đã chứng đạo. 


Cho nên chứng đạo của Phật giáo đầu có khó khăn, đâu có mệt nhọc. Vậy sao quý vị tu hành 
trông khó khăn quá, từ ngày này qua ngày khác. Trong thời đức Phật còn tại thế, đức Phật 
thuyết giảng xong một bài pháp là có người xả sạch ngũ triền cái và thất kiết sử, cho nên nghe 
xong là CHỨNG ĐẠO. Còn bây giờ Thầy nói khan cổ mà không ai buông bỏ được NGŨ TRIÊN 
CÁI và THẤT KIẾT SỬ. Biết những thứ này sinh ra đau khô mà không buông bỏ cho thật sạch 
đề chứng đạo như thời đức Phật vậy. 


Nếu một người biết tu tập thì cứ ngay trên TỨ NIỆM XỨ mà tu tập làm cho THÂN, THỌ, 
TÂM, PHÁP thanh tịnh, không bị ác pháp hay chướng ngại pháp làm giao động tâm là chứng 
đạo. 


Pháp môn TỨ NIỆM XỨ là một pháp môn tu tập chứng đạo, nó đứng hàng thứ bảy 
trong BÁT THÁNH ĐẠO, vì thế quý vị đừng nghe nói tứ niệm xứ liền ôm pháp tu hành. Quý vị 
có thây không? Các sư Nam Tông mở các các lớp dạy tu tập TỨ NIỆM XỨ mà đủ các hạng 
người tu sĩ và cư sĩ đều về tu tập, nhưng có người nào tu tập làm chủ SINH, GIÀ, BỆNH, 
CHÉT được đâu. Cuối cùng người tu theo Phật giáo thì đông vô kể, nhưng làm chủ thì chẳng 
có ai cả. Một cuộc lễ Phật giáo như đản sinh thì tu sĩ và cư sĩ tập trung lại trùng trùng lớp lớp, 
người ta thấy lực lượng Phật giáo ghê thật, nhưng sự tu tập chân chánh thì khó tìm ra một 
người. 

Ở đây nói pháp tứ niệm xứ, chớ trình độ tu tập TỨ NIỆM XỨ thì chưa có ai tu tập được. 
Tại sao vậy? 


Vì đời sống giới luật chưa có aI sống trọn vẹn như vừa rồi 7 hạnh sống mà đức Phật đã 
nêu ra. Xét cho cùng tìm một người sông đúng 7 hạnh này đâu phải dê tìm. Phải không quý 
vị 

Giới hạnh chưa xong mà hô hảo tu tập TỨ NIỆM XỨ là để khoe khoang, “háo danh” chớ 
tu tập ra gì. 

Ai cũng trình bày sự tu tập của mình là tâm BẤT ĐỘNG từ một giờ, hai, ba giờ trên tứ 
niệm xứ, mà xem lại 7 hạnh ở trên không được một hạnh nào cả thì quý vị nghĩ sao? Có phải 
do tâm háo danh mà người ta sông trong tưởng không? 

Tứ niệm xứ đâu phải là pháp môn để cho người có gia đình, chồng con hay vợ con còn 
ra vào mà tu tập được sao? 

Muốn vào tu tập TỨ NIỆM XỨ thì lấy 7 hạnh làm tiêu chuẩn mà xét người tu, chớ quý vị 
muôn nói sao thì nói thật là vô trách nhiệm. Đâu phải quý vị muôn nói như thê là chúng tôi 
nghe theo như vậy sao. Chúng tôi có đủ cách để trắc nghiệm quý vị. Chúng tôi chỉ cần xem 
cách sống của quý vị là chúng tôi biết ngay liền tu tập tứ niệm xứ được hay không. 


se 


OAI NGHI TẾ HẠNH 


Mạ. tu sĩ Phật giáo phải biết giữ gìn oai nghi tế hạnh, nếu không giữ gìn oai nghi tế 
hạnh thì không phải là đệ tử của Phật. Oai nghi tế hạnh của Phật giáo rất là quan trọng. Vậy 
oai nghi tê hạnh như thê nào? 


Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy: “Thế nào là các Tỳ kheo giữ gìn oai nghỉ tỄ hạnh 
đây đủ? Ây là các Tỳ kheo khi ĐI thì biết mình ĐI, khi ĐÚNG thì biết mình ĐÚNG, cho đến 
nhự LIÉC NGÓ hai bên hoặc CO, DUÕI, CÚI, NGƯỚC, ĐẮP Y, MANG BÁẮT và những việc ÄN 
UỐNG, THUỐC MEN đều phù hợp với oai nghỉ. Phải khéo từ bỏ năm ấm cái, cho đến đi, 
đứng, năm, ngôi, thức, ngủ, nói năng hay Im lặng ‹ đều phải nhiếp tâm không cho tán loạn. 
A là oai nghỉ mà các thây Tỳ kheo phải giữ gìn đây đủ”. (Trường A Hàm tập I trang 111) 


Oai nghi tế hạnh của đức Phật dạy không ngoài pháp tỉnh thức trong các hành động thân, 
khâu, ý. Người tu sĩ Phật giáo là tu tập tỉnh thức trên thân hành nên đạo Phật mới có bài 
pháp THÂN HÀNH NIỆM. Một bài pháp mà ai chuyên cần tu tập thì sẽ chứng đạo. 

Trong kinh sách Phật giáo thường ca ngợi pháp môn THÂN HÀNH NIỆM, một pháp môn 
mà chúng tôi biên soạn thành một cuốn sách gối đầu năm cho các tu sĩ lẫy tên là: “Muốn Chứng 
Đạo Phải Tu Pháp Môn Nào?” Như vậy quý vị biết rằng pháp môn thân hành niệm quan trọng 
đến bậc nào trong việc tu tập đề được làm chủ sinh, già, bệnh, chết. 


se 


⁄CÓ NĂM THỨ BÁU KHÓ ĐƯỢC 


1- GẶP PHẬT RA ĐỜI LÀ KHÓ 


Đuạc sinh ra đồng thời với đức Phật thật là một việc khó, cũng như sinh ra đồng thời 
với một người tu chứng làm chủ sinh, già, bệnh, chết là một việc khó. 


Cách đây hơn 2500 năm đức Phật ra đời, mãi cho đến nay giáo pháp của Người đã bị phủ 
dày một lớp, giáo lý của ngoại đạo đã làm mât dâu chánh pháp của Phật. Vì thê hiện giờ không 
còn ai biêt đâu là chánh pháp của Phật đê tu hành giải thoát. 


Sinh ra đồng thời với một người tu chứng là một việc khó, thế mà mọi người không biết 
tích cực siêng năng tu hành thì thật là quá uỗng. Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy: “Đức 
Như Lai chí chơn xuất hiện ở thế gian, thật là khó gặp”. Đúng vậy, lời dạy này rất đúng, 
hiện giờ chúng ta có mơ ước gặp Phật thì cũng chẳng bao giờ gặp được. Đó là việc khó thứ 
nhất phải không quý vị? 


2- NGƯỜI DIỄN GIẢI ĐÚNG PHÁP NHƯ LAI THẬT LÀ KHÓ GẶP 


( đúng ta là những người tu theo Phật giáo mà được một người giảng dạy đúng chánh 
pháp của Phật thì đâu phải dễ dàng. Tất cả giảng sư hiện giờ đang thuyết giảng là thuyết giảng 
kinh sách phát triển theo kiến giải của các sư thây, chứ không giảng đúng nghĩa lý tu hành làm 
chủ sinh già, bệnh, chết. Vì họ có tu hành làm chủ sinh, già, bệnh, chết đâu? 


Chỉ có học chữ nghĩa kiến giải không đúng nghĩa lý chân thật của Phật dạy. Vì thế sự 
giảng dạy của các sư thầy không ai tu tập làm chủ sinh, già, bệnh, chết. Cho nên, hiện giờ 
không có một vị giảng sư nào dạy đúng nghĩa những lời dạy của đức Phật trong kinh điền. 
Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy: “Hạng người diễn giảng chánh pháp của Như Lai 
thật là khó gặp”. Đúng vậy, hiện giờ gặp một người giảng dạy đúng chánh pháp của Phật thì 
khó vô cùng, vì người giảng đúng nghĩa lý những lời của Phật dạy phải là người tu chứng làm 
chủ sinh, già, bệnh, chết. Còn những người tu chưa chứng giảng thuyết là nói sai Phật pháp. 
Đó là một việc khó thứ hai mà đức Phật đã dạy. 


3- HIỂU ĐƯỢC CHÁNH PHÁP CỦA NHƯ LAI LÀ KHÓ 


Ku một người tu chứng đạo làm chủ thân tâm giảng nói chánh pháp của Phật đầu phải 
ai nghe cũng hiểu hết, trăm vạn người chỉ mới được một hai người hiểu và tu tập đến nơi đến 
chốn, còn tất cả mọi người chỉ hiểu một cách cạn cợt nên không tích cực tu tập, chỉ tu chơi, tu 
cho có hình thức. Cho nên, được nghe và hiểu chánh pháp của Phật là khó. Vậy chúng ta hãy 


nghe đức Phật dạy: “Hạng người đã hiểu được chánh pháp của Như Lai thật là khó gặp”. 
Đúng vậy, người hiệu được chánh pháp của Phật thật là ít. 


Trăm vạn người nghe chánh pháp của Phật mà tu chứng thì chỉ có một hai người là nhiều 
rồi, đôi khi còn không có người nào nữa. Đó là cái khó thứ ba mà đức Phật đã dạy. Theo kinh 
nghiệm dạy người tu tập xả tâm ly dục ly ác pháp để làm chủ sinh, già, bệnh, chết thì mọi 
người không hiểu nên tu tập ức chế tâm, khiến ý thức tê liệt không làm chủ sinh, già, bệnh, 
chết mà lại rơi vào không tưởng, một trạng thái thiền bệnh mà hầu hết các sư thầy đều bị kẹt 
trong trạng thái này cho là mình đã tu chứng. 


Tu chứng đạo sao quý sư, thầy không làm chủ sinh, già, bệnh, chết, nên quý sư, thầy chết 
trong bệnh tật khổ đau tận cùng của kiếp làm người, thật đáng thương. 


Bởi vậy, hiểu được Chánh pháp của Phật thật là khó nhưng quý vị rất ý lại vào sự hiểu 
biết của mình. Quý vị đều là những tu hành chưa chứng, vì vậy sự hiểu biết còn rất nông cạn. 
Quý vị nên lắng nghe lời Phật dạy: “Hạng người đã hiểu được chánh pháp thời Như Lai thật 
là khó gặp ”. Quý vị đừng xem thường Phật pháp dễ hiểu. Ba mươi bốn năm” chúng tôi dựng 
lại chánh pháp của Phật, đã giảng nói hết lời thế mà quý vị có hiểu được những gì đâu. 


Quý vị đã tu sai hết, giảng nói một đàng mà quý vị hiểu một nẻo, nên khi kiểm tra lại 
quý vị đã tu sai cả. Bởi vậy, hiểu được Chánh pháp của Phật không phải dễ đâu quý vị ạ! Đó 
là lời dạy thứ ba của đức Phật. Phật pháp khó hiểu nên quý vị hãy lưu ý, đừng ỷ mình và cho 
mình là hạng người có trí tuệ, quý vị đã lầm. 


4- THỰC HÀNH PHÁP NHƯ LAI LAI KHÓ 


Đhại pháp hiểu đúng thì mới tu tập đúng, còn hiểu sai thì làm sao tu tập đúng được. 
Hiểu đúng mà thực hành còn khó thay huống chỉ là hiểu sai. Phải không quý vị? 


Cho nên, pháp thực hành là khó chớ không phải dễ, nếu dễ thì mọi người đã tu chứng từ 
lâu. Chúng ta hãy nghe đức vn dạy: “Hạng người thực hành thành tựu được chánh pháp 
của Như Lai thật là khó gặp”. Đúng vậy, lời dạy của đức Phật nghiệm lại ba mươi bốn năm 
hướng dẫn người tu tập, đến giờ này chỉ có năm ba người làm chủ thân tâm được ba phần, còn 
phần sau củng rốt ráo thì chưa thấy ai làm chủ tự tại sống chết. Bởi vậy, Phật pháp tu hành đâu 
phải dễ dàng, cho nên đức Phật nói khó là phải. 


Bỏ hết cuộc đời tu hành mà không làm chủ sinh, già, bệnh, chết là quá dở. Vậy quý vị 
hãy xét lại mình về bôn điêu khó mà đức Phật đã dạy, mình có duyên gặp và hiêu biệt đây đủ 
giáo pháp này chưa? Nêu chưa hiệu thì hãy tìm bậc tu hành chứng đạo. 

Tìm những bậc thiện hữu tri thức chứng đạo để thưa hỏi cho rõ ràng chớ đừng tự một 
mình nghiên cứu thì chúng tôi e răng quý vị sẽ đi tìm tà pháp giông như kinh sách Đại Thừa 
và Thiên Đông Độ. 

Một lần nữa muốn tu hành làm chủ SINH, GIÀ, BỆNH, CHÉT thì quý vị hãy thưa hỏi với 
những người đã tu chứng, rôi nghiên cứu cho kỹ chớ đừng cho mình là người có trí tuệ, trí tuệ 


2- LBT: Tính từ năm 1975 đến năm 2009 (năm đức Trưởng Lão viết cuốn sách này) là 34 năm. 


của quý vị chỉ là trí tuệ của người phảm phu. Đem trí tuệ phàm phu mà hiểu Phật pháp thì tôi 
e răng quý vị chỉ là những người mù rờ voI. 

Nếu có duyên và hiểu biết đầy đủ chánh Phật pháp thì quý vị tu hành chứng đắc sẽ không 
còn xa nữa. Đó là một điêu khó thứ tư quý vị cân lưu ý đê thưa hỏi thì con đường tu tập của 
quý vị không còn sai lâm nữa. 


5- CỨU ĐỘ CHÚNG SANH LÀ MỘT ĐIÊU KHÓ 


Chúng sanh thiếu phước nên khi một người tu chứng đạo xong, đem những kinh nghiệm 
tu chứng của mình ra dạy để mọi người cùng được giải thoát, nhưng khi đem ra dạy thì gặp 
biết bao nhiêu là gian nan khổ ải. Bởi vậy, tu viện Chơn Như phải trải qua biết bao sóng gió, 
nếu không phải là người ly dục ly ác pháp thì sẽ nhập vào Niết bàn từ lâu. Thấy thấy rõ nhân 
quả của chúng sanh rất mỏng nên lại càng cô gắng để dựng lại nền đạo đức nhân bản - nhân 
quả cho bằng được, đó là để giúp cho chúng sanh sống không làm khổ mình, khổ người và khổ 
tất cả chúng sanh. 


Chỉ cần dựng lại nền đạo đức của Phật giáo là giúp cho chúng sanh sống thiện, làm mọi 
việc thiện. Nhờ đó mới đủ phước báu tu tập kế tiếp mới làm chủ được sinh, già, bệnh, chết. 
Muốn độ thoát chúng sanh thật là cam go, muôn vàn sự thử thách. Cho nên, đức Phật 
dạy: “Hạng người có tài xoay sở vào nguy khốn để cứu độ chúng sanh thật là khó 
gặp”. (Trường A4 Hàm tập I trang 113) 


Đúng vậy, độ chúng sanh rât khó, nên một người không đủ khả năng khó xoay trở vào 
nguy ra khôn đê cứu độ chúng sanh. 


Ba mươi bốn năm chúng tôi dựng lại chánh pháp của Phật mong có người tu chứng để 
làm sống Phật giáo, nhưng khó vô cùng. Trí tuệ của mỗi người sao mà hiểu Phật pháp một 
cách sai lầm quá lớn, dạy tu tập một đảng mà mọi người hiểu một nẻo khiến chúng tôi nhiều 
khi muốn vào Niết bàn cho xong, nhưng bỏ đi thì rất tội nghiệp. Bỏ đi thì làm sao chúng sanh 
biết đường tu tập. Phải kiên gan bên chí chờ người đủ nhân duyên phước báu, nhất là các cháu 
tuổi còn trẻ chúng mới có đủ duyên tu tập chứng quả. Chớ những người lớn tuổi bị nhiễm ô 
giáo pháp ngoại đạo sâu nặng nên hiểu sai chánh pháp của Phật, vì thế họ tu tập sai lời chỉ dạy 
nên biết chừng nào chứng đạo. 


se 


ĐỊNH KHÔNG TƯỞNG 


ÌNgười 6 theo Phật giáo khi thân già yếu dễ bị đau nhức chỗ này hay chỗ khác hoặc 
bệnh này bệnh khác. Ngay cả đức Phật còn nói: “Ta may già rồi tuổi đã tám mươi, ví như 
chiêc xe cũ, nhờ phương tiện sữa chữa, mà đi đên nơi, đên chôn. Nay thân Ta cũng vậy, 
nhờ sức phương tiện mà kéo dài mạng sông đên ngày nay”. 

Nhờ sức phương tiện mà kéo dài mạng sống đến ngày nay. Vậy sức phương tiện là gì? 

Sức phương tiện là ĐỊNH KHÔNG TƯỞNG. Nếu ai nhập được định không tưởng thì thân 
được an ôn không đau nhức và tuôi thọ được kéo dài thêm, như đức Phật đã dạy: “7a nhờ sự 
cô gng mà đè nén được cơn đau. Hơn nữa, Ta nhập Định Không Tưởng thì không còn 
nghĩ đên một điêu gì, nên thân Ta an ôn không có dau nhức”. (Trường A Hàm tập 1 trang 120) 

Định không tưởng là một loại thiền định của ngoại đạo, đó là KHÔNG VÔ BIÊN XỨ 
TƯỞNG. Ngoại đạo có bôn loại định tưởng: 

I- Không Vô Biên Xứ Tưởng. 

2- Thức Vô Biên Xứ Tưởng. 

3- Vô Sở Hữu Xứ Tưởng. 

4-_ Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Tưởng. 

Chỉ cần nhập được không vô biên xứ tưởng là làm chủ được thân bệnh, nhưng khi xả ra 
thì thân bệnh đau nhức trở lại bình thường. Ngược lại, chúng ta nhập vào CHÁNH NIỆM TĨNH 
GIÁC ĐỊNH trên TỨ NIỆM XỨ thì thân có bệnh sẽ hêt bệnh và thân không bệnh sẽ không bệnh. 

Chánh niệm tĩnh giác định là một phương pháp gọt rửa tâm làm cho tâm quét sách ngũ 
triền cái và thất kiết sử. Do ngũ triền cái và thất kiết sử bị quét sạch nên tâm BÁT ĐỘNG, không 
một ác pháp nảo xen vào được. Nhờ thế tâm mới chứng đạo hoàn toản, không còn trở lui trạng 
thái tâm thê gian nữa. 

__ Định không tưởng chỉ là một pháp môn trốn tránh bệnh, chớ không phải là một pháp môn 
đuôi bệnh như BẤT ĐỘNG TÂM ĐỊNH, quý vị nên lưu ý. 


see 


ly NGƯỜI ĐỆ TỬ CHÂN CHÁNH 


Chúng ta sinh ra cách đức Phật 2553 năm kể từ năm 2009 dương lịch mà chúng ta tu 
hành làm chủ được sinh, già, bệnh, chết tức là chúng ta là đệ tử xuất sắc nhất của đức Phật 
theo như lời Ngài đã dạy: “Sau khi Ta diệt độ, người nào có thể hành đúng như thế, tức là 
đệ tử chân chánh của Ta, là người học đạo xuất sắc nhất”. (Trường A Hàm tập I trang 121) 


Đúng vậy, con đường tu tập của đạo Phật tưởng chừng như bị mất, vì một lớp giáo lý của 
ngoại đạo đã phủ dầy lên che mắt những lời dạy chân chánh của đức Phật. May thay, trong 
thời đại chúng ta còn có người tu chứng, thật là hạnh phúc thay cho loài người còn đủ duyên 
với chánh pháp của Phật. Vậy chúng ta sinh ra trong thời này gặp được chánh pháp của Phật 
là một phước báu vô lượng. Do đó, chúng ta hãy nỗ lực tu tập đừng biếng trễ bỏ qua một dịp 
may Ít có. 


Gặp được chánh pháp là khó, thế mà đã gặp được thì nên buông bỏ hết các pháp thế gian, 
để thực hiện con đường giải thoát, ngõ hầu cứu mình ra biến khổ và cũng là làm gương sáng 
cho mọi người soi, để cùng nhau tiến bước trên đường về xứ Phật, để xứng đáng là người đệ 
tử xuất sắc nhất của Phật. 


se 


`" <4 


T7 vì ^ ^~ ^ N 
` MỌI VẬT ĐỀU VÔ THƯỜNG 


Buéc chân vào đạo Phật, chúng ta được học các pháp đều vô thường. Khi thấu hiểu CÁC 
PHÁP ĐỀU VÔ THƯỜNG đó là chúng ta đã có một PHÁP TRÍ. Pháp trí này giúp chúng ta thấu 
hiểu trên thế gian không có một vật gì thường hằng, nhờ đó chúng ta không còn chấp ngã, 
không còn dính mắc, không còn tham đắm dù bất cứ một vật gì nên chúng ta giải thoát hoàn 
toàn. Chúng ta hãy nghe đức Phật dạy: “Các ông hãy dừng cơn bỉ lụy, chớ ô ôm lòng buôn túi, 
vì từ trời, đất cho đến người và vật không một ai sanh ra mà không chết, nếu các ông muốn 
cho pháp hữu vì không biến dịch, thì không thể có được”. (Trường A Hàm tập I trang 132) 


Đúng vậy, quý vị hãy nhớ lời dạy này của đức Phật. Ngài dạy tất cả mọi người khổ là do 
không biết các pháp VÔ THƯỜNG nên ưu bi sầu khổ buồn tủi. Nhưng từ khi đức Phật dạy các 
pháp đều vô thường sao mọi người nghe đều hiểu biết như vậy mà mọi người vẫn khổ. 


Đó là hiểu biết là hiểu biết, nhưng xả bỏ các pháp thế gian thì họ rất tiếc. Tại sao vậy? 
Vì họ không gan dạ, chí kiên cường không có nên không mạnh mẽ dút khoát. Vì thê biệt các 
pháp vô thường nhưng vân còn thây thường hăng, còn dính mắc châp ngã. 


Muốn ra khỏi sự đau khổ thì ai cũng muốn, nhưng lìa bỏ các pháp thế gian thì không ai 
lia được. Đức Phật biêt chúng sanh khó dạy, nghe hiệu biết rôi đê đó chớ không bao giờ làm 
theo lời dạy. 


_ Từngày đức Phật ra đời đến nay là 2553 năm, tính vào năm 2009 dương lịch, mọi người 
đên với đạo Phật ai cũng biệt các pháp vô thường, nhưng lại không buông bỏ. Có một bài kệ 
dạy buông bỏ rât hay: 


“Buông xuống đi, hãy buông xuống đi! 
Chớ giữ làm chỉ, có ích gì. 
Thở ra chẳng lại còn chỉ nữa, 
Vạn sự vô thường buông xuống ẩi!” 


Theo như lời Phật dạy, dù chúng ta có muốn các pháp hữu vi không vô thường thì cũng 
không thể được, vì nó là các pháp VÔ THƯỜNG nên nó phải vô thường, không ai làm nó thay 
đổi được. Cho nên có những tôn giáo luyện thuốc trường sinh bất tử, mong muốn sống lâu, 
đây là ảo tưởng của một sô tôn giáo giàu tưởng tượng, sông trong tưởng. Tiên đạo của Trung 
Hoa có một vị nào trường sinh bất tử chưa? Hay chỉ lừa đảo mọi người, người tu theo Tiên 
Đạo thành ra hồn và xác? Thân ngũ uân này là pháp VÔ THƯỜNG, cái gì trong thân ngũ uân 
nảy là cái hồn, cái gì là cái xác. Khi chết đi thân ngũ uần tiêu hoại không còn một vật gì cả, vì 
nó là các pháp vô thường. 

Do một số tôn giáo không thấu hiểu cho trong thân con người có linh hồn. Các nhà khoa 
học cũng đã tốn biết bao nhiêu công sức để khám phá linh hồn có hay không. Nhưng cuỗi cùng 
cũng chỉ hoài công vô ích mà thôi. Người nào thấy thật các pháp VÔ THƯỜNG là người chứng 
đạo bằng PHÁP TRÍ và TÙY TRÍ... Bởi, chỗ tâm BÁT ĐỘNG, THANH THẢN, AN LẠC, VÔ SỰ là 
chế sông của người chứng đạo. Chứng đạo của Phật giáo thật là đơn giản, người chưa tu tập 
cũng vẫn biết được tâm bất động. 


Các tôn giáo tin có linh hồn là các tôn giáo giàu tưởng tượng, sống trong. TƯỞNG, 
trong VÔ MINH không biết các pháp vô thường, đó là tự ôm vào lòng những sự khổ đau mà 
không biết. 


se 


KT CHÁNG NÊN TIN VÀO TÀ GIÁO 
\ 


Chúng tôi dựa vào kinh sách Nguyên Thủy do Hòa Thượng Minh Châu dịch ra Việt 
ngữ mà xem lại kinh sách phát triển và kinh sách Thiên tông, thì những loại kinh này không 
phải là Phật thuyết mà do kiến giải của các tô viết ra, biết rõ được như vậy nên chúng tôi nói 
thắng để giúp cho mọi người đừng lầm lạc. 


Đó là một loại kinh sách giả hiệu Phật giáo. Chúng ta hãy lắng nghe đức Phật 
dạy: “Những điều tôi đích thân nghe từ Phật nói như thế thì các ông chớ nên không tin, 
chớ nên hủy báng. Nếu họ nói như thế thì các ông phải y cứ vào các kinh Nguyên Thủy để 
suy nghiệm điểm hư thật, hãy y cứ theo luật, theo pháp gốc Nguyên Thủy mà nghiên cứu 
tường tận ngọn nguôn lời nói ấy, nễu nhận thấy không đúng với kinh, với luật, với pháp thì 
hãy nói với họ, đức Phật không có dạy những điều gì mà ông đã lãnh thọ. Ông đã lãnh thọ 
sai lầm đấy! Tại vì sao? 


Vì tôi đã y cứ vào kinh, luật, pháp mà so nghiệm, thì nhận thấy lời ông trình bày không 
phù hợp với chánh pháp. Vậy này hiền sĩ, không nên thọ trì, không nên giảng dạy cho người 
khác và hãy từ bỏ”. (Trường A Hàm tập Ï trang 139) 

Lời dạy trên đây không đủ minh chứng cho kinh sách phát triển và kinh sách Thiền tông 
là không phải của Phật giáo sao? Vậy quý vị hãy từ bỏ nó, dù quý vị có tu tập ngàn đời cũng 
chăng có lợi ích gì cả. 


' (by °ee© 


=í TỨ QUẢ SA MÔN 


Lâu đầu tiên đức Phật thuyết giảng và dạy cho năm anh em Kiều Trần Như TỨ DIỆU 
ĐÉ, bài pháp ấy đã làm cho giáo pháp của ngoại đạo rơi rụng như lá vàng mùa thu, làm cho tất 
cả giáo pháp của ngoại đạo không còn ai tin tưởng nữa. Bởi Phật pháp là chân lý của loài 
người, dạy đâu có đó. 

Chân lý thứ nhất: “Đức Phật nói con người trên thế gian này không ai là không KHÔ”. 
Vì thế, khô là một chân lý không ai dám phủ nhận. 


Chân lý thứ hai: “Đức Phật nói con người trên thế gian này không ai là không DỤC”. 
Vì thê, dục là một chân lý không ai dám phủ nhận. 


Chân lý thứ ba: “Đức Phật nói con người trên thế gian này không ai là không có TÂM 
BẤT ĐỌNG, THANH THÂN”. Vì thê, tâm bât động, thanh thản là một chân lý mà không ai dám 
phủ nhận. 


Chân lý thứ tư: “Đức Phật nói con người trên thế gian này muốn thoát mọi khổ đau 
thì phải theo chương trình giáo dục đào tạo của TÁM LỚP TU HỌC, thì mới châm dứt khô 
dau ”. 


Nếu theo chương trình tu học này thì có bốn cấp chứng đạo rõ ràng. Chúng ta hãy lắng 
nghe đức Phật dạy: “Nếu trong giáo pháp nào không có pháp Bát Chánh Đạo thì không có 
quả Sa môn thứ thất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư. Này Tu Bạt, vì trong giáo pháp có Bát Chánh 
Đạo nên có 4 quả Sa môn thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư. Này Tu Bạt, nay trong giáo 
pháp Ta có Bát Chánh Đạo, có Sa môn quả thứ: nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư. Trái lại, trong 
giáo pháp của ngoại dạo không có quả vị Sa môn ” (Trường A Hàm tập ï trang 197). Đúng Vậy, 
chỉ có giáo pháp Bát Chánh Đạo của đạo Phật mới mới có bốn quả Sa Môn, ngoài giáo pháp 
của đức Phật không bao giờ có quả Sa Môn. 

Nhờ có BÁT CHÁNH ĐẠO mà chúng ta so sánh với giáo pháp của của kinh sách phát triển 
và Thiền tông Trung Hoa thì chúng ta biết ngay chính những giáo pháp này không phải của 
Phật giáo. 


⁄“„ CHỚ NÊN PHÓNG DẬT 


Phòng hộ sáu căn là một pháp môn rất cần thiết trên đường tu tập, cho nên đức Phật 
dạy: “7ø chính nhờ tâm không bung lung phóng dật mà thành chánh quả, vô lượng điều 
lành đêu nhờ tâm không phóng dật mà có được. Tát cả vạn vật điều vô thường, đó là lời dạy 
cuôi cùng của đức Nhự Lai”. (Trường A Hàm tập Ï trang 200) 

Phòng hộ sáu căn là giữ gìn mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Vậy giữ gìn mắt, tai, mũi, 
miệng, thân, ý băng cách nào? 

Pháp NHƯ LÝ TÁC Ý là pháp phòng hộ sáu căn tuyệt vời, mỗi lần mắt đang nhìn thấy 
một cái gì thì nên tác ý bảo nó nên quay vào nhìn TÂM BẤT ĐỘNG, tai, mũi, miệng, thân, ý 
cũng như vậy, đêu tác ý kêu nó quay vào trong thân. Cứ bên chí tu tập hăng ngày tác ý như 
vậy thì sáu căn sẽ không phóng dật chạy theo sáu trân. Sáu căn sẽ không phóng dật chạy theo 
sáu trân là chúng ta đã chứng đạo như đức Phật đã dạy: “74 THÀNH CHÁNH GIÁC LÀ NHỜ 
TÂM KHÔNG PHÓNG DẬT”. 


` se 


2 yN 


* 


§ tp quá khứ trước đức Phật Thích Ca Mâu Ni không có một vị Phật nào cả, nhưng 
trong kinh sách dù kinh Nguyên thủy hay kinh sách Đại thừa vẫn nói đến bảy vị Phật ở quá 
khứ. Sự thật này ra sao? 


KHÔNG CÓ PHẬT QUÁ KHỨ 


Nếu không có lời dạy của đức Phật thì chúng ta không bao giờ dám nói rằng không có 
bảy đức Phật trong quá khứ: “Này chự hiện giả, đức Như Lai Chí Chân Đăng Chánh Giác, 
đây du 10 hiệu, ta không thấy ai trong quả khứ, vị lai và hiện tại có đây du 10 danh hiệu 
nhưự Phật. 


Pháp Phật vi diệu, giảng giải rõ ràng, được người trí hành theo. Ta không thấy ai 
trong quá khứ, vị lai và hiện tại có giáo pháp vì diệu nhự Phật. 


Phật do pháp ấy tự giác ngộ thông đạt vô ngại để tự vui thú. Ta không thấy di trong 
quá khứ, vị lai và hiện tại đối với pháp này mà tự giác ngộ, thông đạt vô ngại để tự vui thú 
như Phật” (Trường A Hàm tập I trang 240). Đúng vậy, theo lời dạy này, kinh sách phát triển và 
Thiên tông chỉ là do những người sau thêm vào có bảy vị Phật quá khứ, với mục đích làm giảm 
uy tín đức Phật thích Ca Mâu Ni. Đó là ý đồ của ngoại đạo. 


Theo lời dạy của đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì trong quá khứ không có vị Phật nào cả. 
Cho nên, bảy vị Phật chỉ là một huyện thoại của ngoại đạo mà thôi. 


se 


/““ HÃY TỰ THẮP ĐUỐC LÊN MÀ ĐI 


tài đường tu hành thành chánh quả thì không có một người nào tu hành thay cho mình 
được. Bởi con đường đó ai có tu thì có được, ai không tu thì không được. Đó là con đường tự 
nguyện tự giác. Không ai cứu khô ai được. Biết rõ điều này nên đức Phật đã dạy: “Wày các 
thấy Tỳ kheo, thế nào là tự mình thắp đuốc mà đi, hãy thắp lên chánh pháp, đừng thắp lên 
một pháp nào khác, và hãy nương tựa với chính mình, hãy nương tựa với chánh pháp, đừng 
nương tựa một pháp nào khác. Áy là Tỳ kheo quán thân trên thân, siêng năng không biễng 
nhác, nhớ mãi đừng quên để trừ tâm tham ưu, sân giận và sỉ mê. Cho đến quán ngoại thân 
và quán nội thân và quán nội ngoại thân. Siêng năng không biếng nhác, nhớ mãi không 
quên để trừ tâm tham tru ở thế gian. Quán sát về thể, về ý và về pháp cũng như thế”. (Trường 
A Hàm tập I tương 806) 

Lời dạy trên đây là dạy cách thức tu tập trên tứ niệm xứ. Trên TỨ NIỆM XỨ có một pháp 
tu tập hay nhất, đó là pháp DẪN TÂM VÀO ĐẠO. 


Muốn quán thân trên thân hay là quán trên thân nội, ngoại thì nên tác ý: “TÂM BÁT ĐỘNG, 
THANH THẢN, AN LẠC”, rồi im lặng ngồi, hay đi, hoặc năm, hay đứng đều nhìn vào tâm, sẽ 
thấy sự bất động của nó hiện ra rất rõ. Ngày ngày cứ tu tập như vậy thì sẽ cảm nhận chứng đạo 
từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày và cuối cùng từng tháng, từng năm rồi chứng đạo 
mãi mãi. 


Vì sự tu hành chứng đạo không có khó khăn, không có mệt nhọc nên đức Phật căn dặn 
rât kỹ càng, không nên tu tập pháp nào khác mà hãy tu tập chánh pháp của Phật. 


Phải tự mình thắp đuốc lên mà đi tức là tự mình hãy tác ý tâm BẤT ĐỘNG thì sẽ chứng 
đạo. Chứng đạo không có khó khăn, không có mệt nhọc, phải cô găng lên quý vỊ. 


se 


*é 


THƯA HỎI CHÁNH PHÁP 


Ẩề 
l/ 2 MÊNI cuộc đời tu hành theo chánh pháp của Phật thì nên chọn lựa một bậc thiện hữu 


tri thức. Đó không phải là một việc dễ, vì chọn lựa bậc thiện hữu tri thức là bậc tu chứng đạo 
thì họ mới đủ khả năng hướng dân mình tu hành đúng chánh pháp của Phật. 


Đây là một việc khó mà trong kinh sách Phật thường nhắc nhở. Chúng ta hãy nghe đức 
Phật dạy: “Trong lãnh thổ của ngươi, nếu có Sa môn, Bà la môn nào tu hành chân chánh, 
đây đủ công đức siêng năng, không lười biếng, xa lìa tâm kiêu mạn, phải nhẫn nhục, nhân 
từ, một mình ở nơi thanh văng tu tập, một mình đạt được Niết bàn, họ không những diệt 
trừ tham, sân, sỉ, hơn nữa họ ở chỗ ô nhiễm mà họ không bị ô nhiễm, ở chỗ ngu sỉ mà họ 
không bị ngu sỉ ám ảnh nào, ở chỗ đắm nhiễm mà không bị đắm nhiễm, ở chỗ đáng trụ 
không trụ, ở chỗ đáng ở mà không ở. 


Thân hành động ngay thẳng, miệng nói lời chân thật, ý nghĩa chân chánh, thân làm 
việc thanh tịnh, có lòng nhân từ vô hạn, biết đủ trong sự ăn mặc, và mang bát đi khất thực 
để gây phúc lành cho chúng sanh. Có những hạng người như thế. Ngươi phải thỉnh thoảng 
tìm đến, tùy thời hỏi han về việc tu hành, thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là phạm, 
thế nào là không phạm, người nào đáng gân, người nào không đáng gân, việc gì đáng làm 
và việc gì không đáng làm, và pháp gì tu tập suốt ngày đêm được thanh thản, an lạc và vô 
sự: 


Sau khi hỏi xong, ngươi hãy lấy ý mình quan sắt, thấy việc nên làm thì làm, thấy việc 
đáng bỏ thì nên bỏ. Trong nước có những trẻ mô côi, người già cả thì hãy chuẩn cấp, hoặc 
người nghèo nào khốn khổ đến xin thì cần thận chớ trái ý họ”. (Trường A Hàm tập Ï trang 310) 


Khi được thân cận với bậc thiện hữu tri thức thì chúng ta thưa hỏi cặn kẻ và thực hành 
đúng lời dạy của Người, thì kêt quả giải thoát đầu phải khó khăn. 

Bởi gặp được bậc thiện hữu tri thức là con đường tu tập chúng ta đã đi qua được một 
nửa. Thê mà có người gặp được thiện hữu tri thức mà chỉ xem thường lời dạy của Người thì 
thật uông cho một kiêp người. Lời dạy của thiện hữu tri thức là những vàng, lời bạc, những lời 
dạy này giúp cho chúng ta ra khỏi mọi sự khô đau của cuộc đời này. 

Khi được thiện hữu tri thức dạy bảo thì làm ngay liền không nên bỏ qua và biếng trễ, 
phải siêng năng tính tân không hê buông pháp, cứ luôn luôn ôm chặt pháp đề giúp cho thân 
tâm bât động và không còn một ác pháp nảo tác động vào tâm. 

Người thiện hữu tri thức sẽ dạy chúng ta tu tập pháp DẪN TÂM VÀO ĐẠO, thì chúng ta 


lại càng nên siêng năng cần mẫn tu tập hơn nhiều. Nhờ siêng năng tu tập nên sự chứng đạo 
không còn xa, chỉ nỗ lực tu tập một thời gian ngắn là chúng ta làm chủ thân tâm. 


se 


SÔNG ĐỘC CƯ 


Nóng một mình tức là một bí quyết thành công trong sự tu tập làm chủ sinh, già, bệnh, 
chết. Nhờ sống độc cư mà tâm mới lộ diện phóng niệm, khi niệm phóng ra là chúng ta tác ý 
tâm bắt động thì nệm liền dừng lại, nệm này dừng lại thì sẽ có nệm khác khởi lên, và chúng 
ta cứ tiếp tục tác ý cho đến khi không còn niệm nảo khởi ra thì con đường tu tập đã thành công. 
Cho nên, người xưa tu hành thường tìm chỗ thanh tịnh vắng vẻ như ở núi rừng. Chúng ta hãy 
nghe đức Phật dạy: “Ngươi há không nghe các bậc tiền bối Phạm Chí đều ở nơi núi rừng 
thanh vắng, cũng như Ta ngày Hay, a ở chỗ vắng, chớ không phải nhự pháp của các Ông, 
chỉ thích ở chô ôn náo, nói chuyện vô ích mắt nhiều ngày tháng”. (Trường A Hàm tập Ï trang 
361) 

Đúng vậy, tu hành mà ở nơi Ôn náo thì rất khó gọt rữa tâm mình, vì nơi đó rất nhiều pháp 
tác động vào sáu căn, khiến sáu căn luôn luôn phóng dật theo sáu trần. Cho nên, người tu hành 
cần phải tìm nơi vắng vẻ để gạn lọc tâm thì mới mong tâm mình thanh tịnh. 


/⁄4w®®` se© 
“ NA \ 
N/ Ÿ` 


l3, LỜIKHUYÊN RĂN 


Con đường tu tập không phải khó khăn, nhưng khó khăn là vì nơi đâu mọi người cũng 
tạo ra cảnh ôn náo, nhất là tụm năm tụ ba nói chuyện. Bởi hạnh độc cư rất cần thiết nhưng mọi 
người cứ xem thường, vì thê mà tu mãi không thành tựu. 


Tu hành là bỏ hết một kiếp người mà lại tu chơi, tu lẫy có hình thức thì phí cả một cuộc 
đời. Cho nên, tu hành thì phải cô găng tu tập như một người xông trận, một là tiêu diệt giặc 
sạch; hai là phải hy sinh vì tô quôc đê đem lại sự bình an cho nhân dân. 


Đứng trước giặc sinh tử nếu chúng ta không nỗ lực tu tập thì làm sao dẹp giặc sinh tử 
cho xong. Hôm nay sống biết ngày mai còn sống được hay không? Tắt cả các pháp đều VÔ 
THƯỜNG. Cho nên, tu tập thì phải đem hết sức mình ra tu tập, nếu không tận dụng toàn tâm 
toàn lực thì khó mà thắng. được giặc sinh tử. Chúng ta hãy nghe đức Phật dạy: “Này các Tỳ 
kheo! Phải ở chỗ thanh vắng hoặc dưới sốc. cây hay nơi trồng trải, siêng năng tọa thiền chớ 
tự buông lung. Nếu nay không nỗ lực cỗ gắng, về sau có ăn năn cũng đã muộn. Đây là lời 
dạy của Ta, các ngươi hấy siêng năng hộ trì”. (Trường A Hàm tập I trang 462) 


Lời dạy này mang đầy đủ ý nghĩa khuyên dạy chúng ta với một lòng yêu thương của đức 
Phật. Vì thê, chúng ta không nên phụ công ơn của Người, hãy cô găng lên tu tập cho đên nơi 
đên chôn mới không phụ công ơn của Người. 


-—-mecsz---- 


MỤC LỤC 


Lời nói đầu x 
Thập nhị nhân duyên x. 
Thường kiến và đoạn kiến ĐỘ 
Duyên vô minh sinh 07 
Duyên vô minh diệt 08 
Diệt duyên vô minh 10 
Diệt duyên lục nhập Nộ 
Diệt duyên cảm thọ 1 
Diệt duyên ái , 
Diệt duyên sinh Mộ, 
Duyên sinh pháp lo 
Bốn cửa vào đạo độ 
Sống trong hạ liệt không thể chứng đạt cái cao thượng sử 
Sống trong cao thượng mới chứng đạt cái cao thượng " 
Những căn bản của trí Sử 
Năm sợ hãi và hận thù Sẽ 
Bốn dự lưu chỉ 36 
Các hành lấy vô minh làm nhân kz 
Không có dự tính sở 
Cảm giác lạc thọ bởi 
Các pháp cần phải liễu tri Si 
Thấy pháp kế 
So sánh Phật và A la hán hệ 

45 


Thấy ta là thấy pháp thấy pháp là thấy ta 


Sống một mình 


47 


Ăn uống theo Phật giáo Ròy 
Chú tâm tĩnh giác ¬ 
Sa môn 51 
_ lợ 52 
Nguyên do nào có sanh tử 
Nguyên do nào không có lão tử Sở 
Pháp chân chánh 59 
Có bảy pháp làm cho chánh pháp được tăng trưởng và không bị tổn hại Sơ 
Thế nào là Tỳ kheo tự thu nhiếp tâm mình 56 
Oai nghỉ tế hạnh 98 
KBruneresnne 59 
Có năm thứ báu khó được 
1- Gặp Phật ra đời là khó Xà 
2-_ Người diễn giải đúng pháp Như Lai thật là khó gặp li 
3- Hiểu được chánh pháp của Như Lai là khó 39 
4-_ Thực hành pháp như lai lai khó S, 
5-_ Cứu độ chúng sanh là một điều khó ` 
Định không tưởng Sẽ 
— 63 
Người đệ tử chân chánh 
Mọi vật đều vô thường 63 
Chẳng nên tin vào tà giáo bó; 
Tứ quả sa môn 65 
Chớ nên phóng dật G7 
—.... 67 
Không có Phật quá khứ 
Hãy tự thắp đuốc lên mà đi 68 
69 


Thưa hỏi chánh pháp 


Sống độc cư 


70 


Lời khuyên rắn 


70 


GIỚI THIỆU SÁCH 


1- _ Đạo Đức Làm Người (tập L, II - 2011) 

2- _ Sống Mười Điều Lành (2011 - Quý IV) 

3- Những Lời Gốc Phật Dạy (4 tập - 2011) 

4- _ Đường Về Xứ Phật (10 tập - 2011) 

5-... Văn Hóa Phật Giáo Truyền Thống (2 tập - 2011) 

6- Lòng Yêu Thương - tập II (2011) 

7- Lòng Yêu Thương (2009, 2011) 

8- _ Linh Hồn Không Có (2010 - Quý IV) 

9-.. Người Phật Tử Cần Biết (2 tập - 2011) 

10- Những Chặng Đường Tu Học Của Người Cư Sĩ(2011) 

I11- Giới Đức Làm Người (2 tập - 2010) 

12-_ Thanh Quy Tu Viện Chơn Như (2010) 

13- Mười Hai Cửa Vào Đạo (2012) 

14-_ Sống Một Mình Như Con Tê Ngưu (2010) 

15- Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo (2010) 

16-_ Muốn Chứng Đạo Phải Tu Pháp Môn Nào (2010) 

17- Hỏi Đáp Oai Nghi Chánh Hạnh (2011) 

18- Tạo Duyên Giáo Hóa Chúng Sinh (2011) 

19- Lịch Sử Chùa Am (2010) 

20-_ Thiền Căn Bản - tập I 

21-_ Thời Khóa Tu Tập Trong Thời Đức Phật 

22-_ Giáo Án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới: Đức Hiếu Sinh (tập L, II, III - 2012) 
23- Giáo Án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới: Đức Ly Tham (tập I) 
24- Giáo Án Rèn Nhân Cách Lớp Ngũ Giới: Đạo Đức Gia Đình (tập I) 
25-_ Mười Giới Thánh Đức Sa Di (tập I, II) 


26- 
27- 
28- 
29- 
30- 
31- 


Giới Đức Thánh Tăng, Thánh Ni 

Phật Giáo Có Đường Lối Riêng Biệt 
Định Niệm Hơi Thở 

Những Lời Tâm Huyết (tập I, II) 

Pháp Môn Niệm Phật Tứ Bắt Hoại Tịnh 
Nghi Thức Thọ Trai 


Phật tử đã đưa hầu hết kinh sách của Tu Viện Chơn Như lên mạng ở địa chỉ: 
http://chonnhu.net 
http://chonlac.org 


ce.e.see 


Sách này do phật tử nhiêu nơi, cả trong nước và nước ngoài phát tâm ân tông. 


Ước mong mọi người sẽ cùng nhau sông không làm khô mình, khô người và khô tât cả chúng 


sinh 


ưa 


MƯỜI HAI CỬA VÀO ĐẠO 


Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
Phường Yên Hòa- Q. Cầu Giấy — Hà Nội 


ĐT: (04) 37822845 — Fax: (04) 37822841 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 


NGUYỄN CÔNG OÁNH 


Biên tập: Lê Hồng Sơn 
Bìa: Thiện Thành 
Trình bày: Thiện Thành 
Sửa bản in: NGỌC PHÚC 


Đối tác liên kết: 


TU VIỆN CHƠN NHƯ 


Điện thoại: 066.389.2911 - 098.809.4445 


Email: chonnhu2 (® email.com 


Số lượng in: 4000. bản, khổ: 13 x 20,5 cm 
In tạ CÔNG TY CP IN KHUYÉN HỌC PHÍA NAM 
TP.HCM — ĐT: (08) 38164415 
Số xuất bản: 144-2012/CXB/59-08/TG 


In xong và nộp lưu chiếu Qúy I năm 2012 


